





















0 PHƯƠNG PHAP QUY NẠP TOAN HỌC 

~ A' Ạ- A' A " Ạ- A' Ạ 

DÃY SÔ - CẤP SÔ CỘNG - CẤP sô NHÂN 
Vấn đề 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC 


Đê chứng minh những mệnh đề liên quan đến số tự nhiên n e N* là đúng với mọi n mà không thế 
thử trực tiếp được, ta có thế dùng phương pháp quy nạp toán học (hay gọi tắc là phương pháp 
quy nạp) như sau: 

- Bước 1: Kiếm tra rằng mệnh đề đúng với n = 1. 

- Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với n = k > 1 bất kì (gọi là giả thiết quy nạp) 

- Bước 3: Chứng minh rằng nó cũng đúng với n = k + 1. 

♦♦♦ Các kiến thức cần nhớ : 

* Cách viết số tự nhiên: 

• Các số tự nhiên liên tiếp: n; n + 1; n + 2;... 

• Các số tự nhiên chăn liên tiếp: 2n; 2n + 2; 2n + 4;... 

• Các số tự nhiên lẻ liên tiếp: 2n +1;2 n + 3; 2/; + 5;... 

* Tính chất chia hết: 

• Các so chăn thì chia hết cho 2. 

• Các số tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. 

• Các số có tông các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. 

• Các số có tông các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 

• Số tạo bởi hai chữ số tận cùng chia hết cho 4 thì chia hết cho 4. 

• Số tạo bởi hai chữ số tận cùng chia hết cho 25 thì chia hết cho 25. 

• Số tạo bởi 3 chữ số tận cùng chia hết cho 8 thì chia hết cho 8. 

• Số tạo bởi 3 chữ số tận cùng chia hết cho 125 thì chia hết cho 125. 

• Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 6. 

• Tích của hai số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 2. 

• Tích của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 2, 3 và 6. 

• Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 2,3,4,6,8. 

* Tính chất lũy thùa: 




• (abỴ = a" b n 



\b) b n 


*Phân tích đa thức ax 2 +bx + c thành nhân tử: 

Neu phương trình ax 2 + bx + c = 0 có 2 nghiện phân biệt x 1 ,x 2 thì: 


ax +bx + c = a(x-x l )(x-x 2 ) 


Dạng 1. Chứng minh đẳng thức bằng phương 

pháp quy nạp 


A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


• Nắm rõ nguyên lý quy nạp gồm ba bước trong phần tóm tắt lý thuyết 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 



















TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


2 


B. BÀI TẬP MẪU 


Ví dụ 1. 


Chứng minh rằng 2 2 +4 2 + 8 2 +... + (2n) 2 


2n(n + l)(2n + l) 

3 


với. ne N*. 


Ví dụ 2. 


Chứng minh rằng 2 + 5 + 8 + ... + (3«-l) 


ft(3ft + l) 
2 


với n e N*. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 











































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 

c. BÀI TẬP Cơ BẢN 


3 


Bài 1. 


Bài 2. 

Bài 3. 

Bài 4. 

Bài 5. 


Chứng minh rằng: Với mọi 77 e N*: 

n(n + 1) 

a) 1 + 2 + 3 +... + n — - 

c) 2 +4 +6 + ... +2/7 = 77(77 + 1 ) 

, , n (3/7-1) 

e) 1 + 4 + 7 + ... + (3// -2) = ——^—- 

1.1.1 1 2"-l 

g) — + — + — + ... + —— — -——- 

2 4 8 T 2" 

i) 1 - 2 + 3 - 4 +... - 2/7 + (2/7 +1) = 77 +1. 

k)f+2ĩ+ 3 ĩ+ ... + „ ĩ = "(" +1 K 2 " +1 ) 

6 

n) 1.4 + 2.7 + ... + 77(3/7-1) = n(n + 1) 2 

, nÍ4n 2 -l) 

q) l 2 +3 2 +5 2 + ... + (2/ỉ-l) 2 = ———-—— 


b) l 3 + 2 3 + 3 3 + ... + T7 3 = 


n (77 + 1 ) 


d) 1 + 3 + 5 + .., + (2/7-l) = 77 2 
^ 111 1 2/7 + 3 

f) — + —7 + —r +... + —— — — 

3 3 2 3 3 3” 4.3" 

h) 3 + 9 + 27 + ... + 3" =ị(3" +1 -3) 


j) 2 + 5 + 8 +... + (3/7 — 1 ) : 


n 


(3/1 + 1) 
2 
n 


1) -j- + ^- + ...+ — - = — 

1.2 2.3 /ỉ(/ĩ + l) 77 + 1 


p) 2 2 +4 2 +6 2 + ... + (2//) 2 


2/7 (/7 + 1 ) (2/7+1) 


r)l + 3 + 6 + 10 + ... + : 


[(n + l) n (77 + 1 ) (/7 + 2 ) 


s) 1.2 + 2.5 + 3.8 + ... + //(3//-l) = /7 2 (/7 + 1 ) 

11 1 / 7(77 + 3 ) 

m)-+ —-+ ... + ——-——-— — ——-——-— 

1 . 2.3 2 . 3.4 n (/7 + 1 )(/7 + 2) 4(/7 + l)(/7 + 2) 

. . n [n + l)(/7 + 2 ) 

o) 1.2 + 2.3 + 3.4 + ...+ / 7(77 + 1 ) =- - - với n > 2 . 


Chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác lồi 77 cạnh là 


! (77 -3) 


Cho tổng S n + —— + --- + T-- — 7 - -—, với ne N*. 

1.3 3.5 5.7 (277-1)(2t7 + 1) 

a) Tính S ỉ , S 2 , S 3 , S 4 . 

b) Hãy dự đoán công thức tính S n và chứng minh bằng quy nạp. 

Cho tổng s n =l- + -L + -L + ...+ 1 , với «eN*. 

1.2 2.3 3.5 7 / (7/ +1) 

a) Tính S l , S 2 , S 3 , S 4 . 

b) Hãy dự đoán công thức tính S n và chứng minh bằng quy nạp. 

Cho s =v-+T^ + -ị- + ...+— - -ỈT- - -V, với 77 e N*. 

1.5 5.9 9.13 (477-1) (477 + 1) 

a) Tính S n S 2 , S 3 , S 4 . 

b) Hãy dự đoán công thức tính S n và chứng minh bằng quy nạp. 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 




























TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


4 


Dạng 2. Chứng minh các bài toán chia hết bằng 
phương pháp quy nạp 

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

• Nam rõ nguyên lý quy nạp trong phần tóm tắt lý thuyết 

• Nắm rõ kiến thức về chi hết 

B. BÀI TẶP MẪU 

Ví dụ 3. Chứng minh rằng: u n = 4" +15« -1 chia hết cho 9, với n e N*. 


Ví dụ 4. Chứng minh rằng: 13" -1 chia hết cho 12. 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 6. Chứng minh rằng: Với mọi neN*: 

a) n 5 -n:5 b) n 1 -n\l c) 13" —1:6 d) « 3 + 2«!3 

e) 3"+2/1-114 f) 3 2 "-l:8 g) 3 2 " -1 + 2" +1 i7 h) 4.3 2n+2 +32/1-36:64 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 






































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


5 


Dạng 3. [NC] Chứng minh các bài toán bất đẳng 
thức bằng phương pháp quy nạp 

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

• Nắm rõ nguyên lý quy nạp trong phần tóm tắt lý thuyết 

• Lưu ý: Nguyên lý quy nạp toán học, áp dụng vào bất đắng thức phụ thuộc vào so tự 
nhiên n: 

- Neu bất đắng thức được kiếm tra đúng với số tự nhiên n ữ . 

- Giả thiết rằng bất đắng thức đúng khi n = k> n Q , từ đó là chứng minh được rằng bất 
đăng thức đúng khi n = k + l. Thế thì bất đắng thúc đúng cho mọi số tự nhiên n>n 0 . 

B. BÀI TẬP MẪU 

Ví dụ 5. Chứng minh rằng với mọi íieN’, ta có 

a) 2" > 2/7 + 1 với n > 3 . b) l + —= + ... + —= <2sỊn . 

V 2 vn 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 




































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


6 


c. BÀI TẶP Tự LUYỆN 


Bài 7. Chứng minh rằng: Với mọi ne N* : 
a) 2" > 2/z +1 với n > 3 
c) n" > (n + l)" 1 

e) 3" > n 2 + 4/7 + 5 với n > 3 
g) sin 2 " a + cos 2 " a < 1 

i) 2"“ 3 >3/7-1 với n > 8 

Bài 8. Chứng minh rằng với mọi ne N* , ta có 

a) 1 + 4- + ... + — T < 2-— với n> 2. 

2 2 /7 2 /7 


b) 2" > / 2 2 với 77 > 5 
d) 77! > 2” _1 với 77 > 3 

f) 2" +2 >2/7 + 5 

h) 3" _1 > 77 (77 + 2 ) với 77 > 4 

j) 3" >3/2+1 với 77 > 2 . 


1 3 2/2-1 _ 1 

b) 4.4-4— < —= 

2 4 2/7 V2/2+Ĩ 


. 7/7 

a +b 


Bài 9. CMR: 


> 


f a + b^ 


V ^ y 


trong đó a,b>0 và íieN*. 


Bài 10. CMR nếu A ABC vuông tại A , có số đo các cạnh là a , b , c thì với mọi số tự nhiên 77 > 2 , ta 
có bất đẳng thức: b" +c n < a n . 

Bài 11. Với giá trị nào của số nguyên dương /7, ta có: 

a) 2" +1 > 77 2 + 377 b) 2" >2/7 + 1 c) 2" > /7 2 + 4/2 + 5 d) 3" > 2" + 7/2 ? 

Bài 12. Cho /7 Số thực a^, a 2 , a 3 ,a n thỏa - 1 < CỊ <0 với 2 = 1,77. 

Bài 13. Chứng minh rằng: V 77 G N* ta có: (1 + ÍỈJ) (1 + ư,)... (1 + a n ) > 1 + Í7j + a 2 +... + a n . 

Bài 14. CMR với các số thực ữp a 2 , a 3 ,a n , [ne N*), ta có: |ứj +a 9 + ... + ữ n | < |í/ 1 | + |a 2 | + ... + |í/ ji | . 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 












GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


7 


Vấn đề 2. DÃY SỐ 


© Đinh nghĩa : 

Định nghĩa 1. Một hàm số u được xác định trên tập N* các số nguyên dương được gọi là một 
dãy số vô hạn (hay còn gọi tắt là dãy số). 

Kí hiệu: ( u n ) hay ở dạng khai triền u v u 2 , ...,u n ,... 

© Cách cho mốt dãy số : 

Cách 1 . Dãy số xác định bởi một công thức cho số hạng tông quát u n . 

Cách 2 . Dãy số xác định bởi một công thức truy hồi (hay còn nói cho dãy so bằng quy nạp), 
tức là: 

• Trước tiên, cho số hạng đầu (hoặc vài số hạng đầu). 

• Cho công thức biếu thị số hạng thứ n qua số hạng (hay vài số hạng) đứng trước 
nó. 

Cách 3 . Dãy so xác định bởi một mệnh đề mô tả các số hạng liên tiếp của nó. 

© Dãy số tăng, dãy số giảm : 

Định nghĩa 2. 

a. Dãy số (u n ) được gọi là dãy số tăng nếu V/7 G N*, u n < u n+1 . 

b. Dãy số (u n ) được gọi là dãy số giảm nếu V/7 e N*, u n > u n+l . 

Vậy, ta thấy: 

> Với dãy ( u n ) tăng, ta có: Uị < u 2 <u 3 < ...< u n <... 

> Với dãy (u n ) giảm, ta có: u l >u 2 >u ĩ > ...> u n >... 

© Dãy số bi chăn : 

Định nghĩa 3. 

a. Dãy số (u n ) được gọi là bị chặn trên nếu 3 M e M: u n <M, V/7 € N*. 

b. Dãy so ( u n ) được gọi là bị chặn dưới nếu 3/77 e M: u n > /77, V/7G N*. 

c. Dãy số (u n ) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vứa bị chặn dưới tức là: 

3/77, MgR: /77 < u n < M, V/7G N*. 



A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Với giả thiết cho dãy số (u n ) dưới dạng công thức tông quát hoặc biếu thức truy hồi và 
câu hỏi thường gặp là: 

a. Hãy viết k số hạng đầu của dãy số hoặc tìm u k . Câu hỏi này được thực hiện bằng 
cách thế. 

b. Xác định xem a là số hạng thứ mẩy của dãy số. Câu hỏi này được thực hiện bằng 
việc giải phương trình ân n:u n = a. 

B. BÀI TẬP MẪU 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 



















TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


8 


Ví dụ 6. Cho dãy số ( u n ), với u n = 
a) Tìm lig, u n , u 2n , u 2n+1 . 


(- 1 )" +1 


b) Tìm xem 0 là số hạng thứ mấy của dãy số ? 


Ví dụ 7. Tìm số hạng thứ 3 và số hạng thứ 5 của mồi dãy sau: 

2 

a) Dãy số (u m ) xác định bởi: u x = 0 và u n = với n > 2 . 

K-i +1 

b) Dãy số ( u n ) xác định bởi: = 1, u 2 = 2 và u n = M B _J - 2u n _ 2 với n > 3 . 

c) Dãy số (v n ) xác định bởi: Uị =1 và u n+1 =u n +2 với ne N* 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 



File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 





































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


9 



A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Cách 1: Sử dụng biến đối đại số đê thu gọn và đơn giản biếu thức của Un. 

Cách 2: Sử dụng phương pháp quy nạp bằng việc thực hiện theo các bước: 

Bước 1 . Viết một vài số hạng đầu của dãy, từ đó dự đoán công thức cho u n . 
Bước 2 . Chứng minh công thức dự đoán bằng pp quy nạp. 

B. BÀI TẶP MẪU 

Ví dụ 8. Cho dãy số ( u n ), với M, = -1 và u n+ì = u n +3 với n > 2 . 

a) Viết 5 số hạng đầu của dãy. b) Tìm công thức tổng quát của dãy. 


Ví dụ 9. Cho dãy số (u n ) xác định bởi: = 2017 và u n+l = u n + 2018 với neN*. Tìm u n . 


Ví dụ 10. [NC] Cho dãy số (u n ) xác định bởi: u n = ———— Vne N* và dãy số (v„) xác định bởi: 

//(//- 1 ) 

Vj = t< 1 , v n+l = v n + u n+ì . Xác định công thức của v n theo n . 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 






































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


10 


c. BÀI TẶP Tự LUYỆN 


Bài 18. 


Bài 23. 


Cho dãy số ( u n ), biết: Mj = 1 và u n = 2 M n _j + 3 với 77 > 2 
Chứng minh bằng phương pháp quy nạp: u n = 2" +1 - 3. 


Bài 19. Cho dãy số (« J; ), biết: Mj = 3 và M n+1 = yjl + ul với 77 > 1. 

a) Viết 5 số hạng đầu của dãy số. 

b) Dự đoán công thức số hạng tổng quát u n và chứng minh công thức đó bằng quy nạp. 

Bài 20. Cho dãy số ( u n ) xác định bởi = 3 và u n+l =u n +5 với mọi /7 > 1. 

a) Hãy tính u 2 , u 4 và u 6 . b) Chứng minh rằng u n =5/7-2 với mọi n > 1. 

2 


Bài 21. Cho dãy số ( u n ) xác định bởi Mj = 1 và 


*n +1 2 . , 

u, +1 


với mọi /7 > 1. 


Bài 22. a) Cho dãy số ( u n ) có 


~n +1 

b) Cho dãy số {u n ) có I 1 

[ u n +1 — ■ 


11 , = — 

1 3 

U n + l =4m „+ 7 


!^2n+\ _ >-Ị 

với 77 > 1. Chứng minh rằng u n = ———- với 77 > 1. 


M n+1 = 3 u n + 2/7 - 1 


với 77 > 1. Chứng minh rằng u n = 3" - 77 với 77 > 1. 


Hãy viết bốn số hạng đầu của dãy số (u n ), dự đoán công thức số hạng tổng quát u n và chứng 
minh công thức đó bằng qui nạp 

5 


a) 


K = 1 

k +1 =2M„+3 


b) 


[ Wj = 3 




c) 


u, = — 
1 4 


u n + 1 = — 


u„ +1 


(4/7-1)^ 
v J 6 


Bài 24. Cho dãy số (s (I ) với s n = sin 

a) Chứng minh rằng s n = s n+ 3 với mọi 77 > 1. 

b) Hãy tính tổng của 15 số hạng đầu tiên của (s n ). 

, ^ — 1 
Bài 25. Trong mặt phăng tọa độ cho đô thị hàm số y = — 7 - 

2x +1 

a) Với mồi số nguyên dương n , gọi A n là giao điếm của đồ thị trên với đường thắng x = n. 

b) Xét dãy số ( u n ) với u n là tung độ của điếm A n . Hãy tìm công thức xác định số hạng tổng 
quát của dãy số đó. 

Bài 26. Cho dãy số (u n ) với u n = 5.4" -1 +3 . 

a) Chứng minh rằng u n+ị = Au n -9 với mọi 77 > 1 

b) Dựa vào kết quả của phần a) hãy cho dãy số (u n ) xác định bởi hệ thức truy hồi. 

Bài 27. Cho dãy số ( u n ) và ( v n ), với u n = n, v n = 2" +77 

a) Chứng minh rằng với mọi 77 > 1 ta luôn có u n+l = 2u n - n + 1, v n = 2v n -77 + 1 

b) Từ kết quả của câu a), rút ra kết luận gì? 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 















GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


11 


Dạng 3. Sử dụng phương pháp quy nạp chứng 
minh dãy số (u n ) thỏa mãn tính chất K 

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Thực hiện theo các bước sau: 

Bước L Chứng minh rằng so hạng U\ thỏa mãn tính chất K. 

Bước 2 . Giả sử số hạng u k thỏa mãn tính chất K. Ta đi chứng minh u k+l cũng thỏa 
mãn tính chất K. 

Bước 3 . Ket luận dãy số (u n ) thỏa mãn tính chất K. 

B. BÀI TẬP MẪU 

Ví dụ 11. Cho dãy số ( u n ), với u n = n +11/7. Chứng tỏ rằng mọi số hạng của dãy số này đều chia hết 
cho 6 . 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài 28. Chứng minh rằng: Với mọi n e N*: 



a) 4"+15/7-1:9 

b) 

16" -15/7-1:225 

c) 77 3 - 77:3 

d) 

7/ 3 +11/7:6 

e) 77 3 +3/7 2 +5/7:3 

f) 

3/7 3 +15:9 

g) 6 2 "+3" +2 +3"ill 

h) 

2/7 3 -3/7 2 +/7:6 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 


































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


12 



A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 




File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


13 


Ví dụ 14. Chứng minh dãy số ( u n ) 


với 11 


2n + 3 
3 n + 2 


là dãy số giảm và bị chặn. 


Ví dụ 15. Xét tính tăng, giảm của các dãy số (u n ) cho bởi 


a) u n = 


n+n + ỉ 
n 2 +1 


b) u n = 


4" -1 
4"+5 ■ 


Mj = 3 


c) 


^«+1 


2u n 

n„+3 


u, = Vỏ 

d) /— 

K+1 =V 6+m « 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 











































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


14 


Ví dụ 16. Xét tính bị chặn trên, bị chặn dưới, bị chặn của các dãy số (u n ) cho bởi 


a) u n = 


2 n + 3 
n + 2 


d) u n = 


n + 2n 
n 2 +77 + 1 


b) u n = 

e) u n = 


n {n + 1) 
n 

\ln 2 + 2/7 


+ 77 


c) u n = 77 2 +4 

f) « n =(-!)" cos ỉ~- 

2 77 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 



File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 






































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


15 


BÀI TẬP TỎNG HỢP CHỦ ĐỀ 2 


Bài 32. 


Bài 34. 


Bài 37. 


Bài 38. 


Viết năm số hạng đầu và khảo sát tính tăng, giảm của các dãy số (u n ): 

2n +1 


a) u =10 


e) u„ = — 

y n r\n 


2 n -l 


b) u n = 3" - 7 

, I( _2"-l 
f) u = ——- 
" 2 " +1 


c ) U n 


ẽ) u n = 


( 1 V 

1 + - 

V nj 


d) u n = 
h) u n = 


3" Vũ 

V 

n 

\ln 2 +1 


„ _ n 
i) u„ = — 

" 5" 


j) u n = (-1)" 1 sin— k) u n = \fn + ĩ-yfn 
n 


1) u n = (-!)" m)w n 


2/7 -3 . . 2 nĩĩ 2n7ĩ 

— -— n) u„= sin +COS 

n 4 3 


Đáp số : a) giảm b) tăng c) giảm d) tăng i) giảm j) ko tăng, ko giảm k) giảm 
Bài 33. Xét tính tăng, giảm của các dãy số (u n ): 


a) u n = 2n 3 - 5n +1 b) u n =3 " —n 


c) 

n +\ 


3 n 

d) "n =^r 


. _yfn 
e) u = 

n 2» 


i) u 


2\4n 


n ryn 


_ 3” . 3n 2 —2n + ì n +n + 1 

f) g) M »= —V- h) = 0 2 Ít 

n n + 1 2n +1 

I 2 7 vv+ĩ — 1 X 1 

k) ỉ/„ = n-yjn -l 1) n„ = —- m) u„ = 2n + — 

n 5 


Đáp số : a) tăng b) tăng c) giảm cl) tăng e) giảmỷ') ko tăng, ko giảm 
g) tăng h) giảm i) giảm k) giảm l) giảm m) tăng 

Trong các dãy số [u n ) sau, dãy số nào bị chặn dưới, bị chặn trên và bị chặn? 

1 . 1 


a) n„ = 2 n — 1 

/ n 


b) u n 


Bài 35. Chứng minh rằng dãy số (u n ) với 


n[n + 2) 

2n + 3 


c) u n 


2n-\ 


d) u = sin n + cos n . 


u„ 


3n + 2 


là một dãy số giảm và bị chặn. 


an 2 +1 

Bài 36. Hãy xác định số thực a để dãy số (u n ), với u n = w—V > là: 


2n +3 


a) Một dãy giảm. b) Một dãy tăng. 

Tìm số hạng thứ 3, thứ 5 và thứ 7 của mồi dãy số sau: 


Đáp sổ : a)a< 2/3 b)a> 2/3 


a) 


c) 


= 0 


2 (n> 2) 


n 2 

K -1 


Í M 1 =1 

k +1 =3 m ii +10 


(/7 > 1 ) 


Ím, = 1,M, = —2 . 

b) 

1 2 “.-2 


Ím, = 5, = 0 . , 

d) 1,7 

K + 2 =M „ + 1+K 


Cho dãy số (u n ) với u n = n 2 - 4/7 + 3 . 

a) Viết công thức truy hồi của dãy số. 
c) Tính tống n số hạng đầu tiên của dãy đã cho. 

, ÍWj = 0 

Đáp sô : a\ 


b) Chứng minh dãy số bị chặn dưới. 

77 (77 + 1 ) ( 2/7 -1 1 ) + 18/7 


M „ + 1 =u n +2n-3 


(77 > 1 ) b) 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 









































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


16 



File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 























GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


17 


Bài 47. 


71 


Bài 48. 


Bài 49. 


Dãy số ( u n ) xác định bằng công thức: u n = sin(4/7 -\)~- 

6 

a) Chứng minh rằng u n = u n+ 3 với mọi n > 1. 

b) Tính tống 15 số hạng đầu tiên của dãy số đã cho. 

Dãy số (u n ) xác định bằng công thức: u n = sin(2/7 - l)y 

a) Chứng minh rằng u n = u n+ 3 với mọi n > 1. 

b) Tính tống 17 số hạng đầu tiên của dãy số đã cho. 

Tìm công thức số hạng tổng quát của các dãy số sau: 


Đáp sổ :b) V 3/2 


a) 

c) 

e) 

g) 


Uị = 2 


9 _J_ (»^1) 


Ị Mj = 2 

k+1 = «„-! 


k =1 

k =2 m„-i + 3 

ÍMị = 2 


k+1 = 5w„ 


(/7>1) 
(/7 > 2) 
(/?>!) 


b) 


d) 


f) 


h) 


_ 1 

“ 1_ 2 (# 1 * 1 ) 


l M « + l = 3u n 

k=l 

k + l =M„+2/7+1 


[ Wj = 1 


k + i= 2w « + 7 

k =1 

k + i =3n „+10 


(/7>1) 

(//> 1 ) 

(/7 > 1) 


Đáp_số:a)u n — n + ^ b)u n = ^-.3" 1 c)u n =3-/7 cl)u n =n 2 
n 2 

e)u n =2 n+ỉ -3f)u n =ln-6 g)u„= 2 . 5 - h)u n = 23 n -5 

Bài 50. Cho dãy số (« n ) với u n = 5.4” -1 + 3 . 

a) Chứng minh rằng: M n+1 = 4u n -9 với /7 > 1. Đáp so : b) 7/, = 8, u n+l = 4« n -9, n > 1 

b) Dựa vào kết quả câu a), hãy viết công thức truy hồi của (u n ) . 

Bài 51. Chứng minh rằng: 

2/1 + 3 

a) Dãy số (u n ), với u n = k— 7 là dãy số giảm và bị chặn. 

3/7 + 2 

b) Dãy số (v n ), với v n = là dãy số tăng và bị chặn. 

5/7 + 7 

Bài 52. Dãy số (x n ) được biếu diễn trên trục số bởi tập họp các điếm, kí hiệu là A : 

Ẩ — { Aq , Aj, , A 3 ,..., ,...} 

Gọi B là một điểm nằm ngoài trục số. Người ta dựng các tam giác đỉnh B và hai đỉnh còn lại 
thuộc tập họp A . 

Đặt u n là số các tam giác được tạo thành từ B và n +1 điếm trong A rồi lập dãy số ( u n ). 

a) Tính u v u 2 ,u 3 ,u 4 . 

b) Chứng minh rằng: u n = c„ 2 +1 và u n+l = u n +n + ỉ. 

Đáp số : a)u l =ỉ,u 2 =3,u ì = 6 ,u 4 = 10 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 














TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


18 


Câu 1. 


Câu 2. 


Câu 3. 


Câu 4. 


Câu 5. 


Câu 6. 


Câu 7. 


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2 


Cho dãy số (u n ) với U n = — ^7 . Khẳng định nào sau đây là đúng 

/7 + 1 

-1 -2. -3. -5. -5 

_ 9 _ 9 .9 _ 9 , • 

2 3 4 5 6 

-1 -2 -3. -4 _ -5 

_ 9 _ 9 .9 _ 9 , 

2 3 4 5 6 

c. Là dãy số tăng. 

D. Bị chặn trên bởi số 1. 

Cho dãy {u n ) xác định bởi u n = 2.3" . Giá trị của W 2Ũ với mọi số nguyên dương n là: 
A. 2.3 19 . B. 2.3 20 . c. 3 20 . D. 2.3 21 . 


A. Năm số hạng đầu của dãy là 

B. 5 số số hạng đầu của dãy là: 


B. 2.3 0 . 
1 


Cho dãy số (U n ) với U n = —J-— .Khẳng định nào sau đây là sai? 


n +n 


A. Năm số hạng đầu của dãy là Ạ; —; —; ——; ——. 

2 6 12 20 30 

B. Là dãy số tăng. 

c. Bị chặn trên bởi số M = — . 

2 

D. Không bị chặn. 

Cho dãy số (u n ) với U n = — . Khẳng định nào sau đây là sai? 

n 

A. 5 số hạng đầu của dãy là: -1; —; —; —; —. 

B. Bị chặn trên bởi số M = -1. 
c. Bị chặn trên bởi số M =0. 

D. Là dãy số giảm và bị chặn dưới bởi số 777 = -1 . 

Cho dãy số (U n ) với U n = a. 3" ( a : hằng số).Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Dãy số có U n+1 = a.3 n+l . B. Hiệu số U n+Ì - U n = 3 .a . 

c. Với a > 0 thì dãy số tăng. D. Với a < 0 thì dãy số giảm. 


Cho dãy số (u n ) với U n = , * . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

n 


A. Dãy số có U n+l = 


a -1 
7 r +1 


-1 


\2 • 


B. Dãy số có U n+Ì = 

(n + 1) 

D. Là dãy số giảm với mọi a . 


c. Là dãy số tăng với mọi a . 

Cho dãy số ( U n ) với U n = _ (a : hằng số). Khẳng định nào sau đây là sai? 

n 

a -1 


A. u 


,!+1 /„ , 1\2 • 

(n + 1) 


c. Hiệu u,„-u,={a-l). 


2 / 2-1 


(/ 2 + 1 ) 


2 „2 


B.Hiệuơ.„-ơ.=(l- a ) . y 2 ”* 1 

(/7 + 1 ) n 

D. Dãy số tăng khi a < 1. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 






















GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


19 


, CL.ĩC , , 

Câu 8. Cho dãy số (U n ) với U n = —— (a : hăng sô). U n+1 là sô hạng nào sau đây? 

77 + 1 


A. u n+1 = 


ĩ.ịn + l) 2 


B. u n+ỉ = 


a 


77 + 1 


air+l an 

v u n +1 , , • u n +1 


77 + 1 


77 + 2 


an 
n + 1 


. ( a : hằng số). Ket quả nào sau đây là sai? 


B. u n+l -u n 


I.ịtỉ +3n + l) 


n + 2 

Câu 9. Cho dãy số (u n ) với U ì 
a.(n + l) 2 

' Un+ ' 77 + 2 ™ " (n + 2)(;t + l) 

c. Là dãy số luôn tăng với mọi a. D. Là dãy số tăng với a > 0. 

Câu 10. Cho dãy số có các số hạng đầu là 5; 10; 15; 20; 25;.... số hạng tổng quát của dãy số này là 
A. U n =5(n-l). B. U n = 5n . c. ơ„=5 + 77. D. U n =5.n + l. 

Câu 11. Cho dãy số có các số hạng đầu là 8, 15, 22, 29, 36, ... số hạng tổng quát của dãy số này là 
A. u n =ln + l. B. U n = l.n . 

c. U n = 1 .n +1. D. U n không viết được dưới dạng công thức. 

Câu 12. Cho dãy sô có các sô hạng đâu là 0; ^;... Sô hạng tông quát của dãy sô này là 


A. u„ = 


77 + 1 


B. u„ = 


c. u„ = 


77-1 


D. u„ = 


77 -n 


n ”77 + 1 " 77 " 77+1 

Câu 13. Cho dãy số có các số hạng đầu là 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; .... số hạng tổng quát của dãy số 
này có dạng 


A. u n =0,00...01. B. u n =0,00...01. c. u 
n so 0 77-1 so 0 

Câu 14. Trong các dãy số ( u n ) sau đây, hãy chọn dãy số giảm. 

77 2 +1 


1 


n 1 A /|-1 


10 " 


D. u 


1 


n -ị f\n +1 


10 " 


A. u„ = sin 77. 


B. u„ = 


c. u n =yfn-\fn^ĩ . D. Ỉ7 ; , =(-!)".(2"+1). 


Câu 15. Trong các dãy số (u n ) sau đây, hãy chọn dãy số bị chặn. 
A. u n = a // 7 2 +1 . 


B. u n = 77 +— . 

77 


c. u „=2 "+l. 


D. u„ = 


" 77+1 

Câu 16. Cho dãy số có các số hạng đầu là -1, 1, -1, 1, - 1, ....số hạng tổng quát của dãy số này có 
dạng 

A.«„=l. c. U,=(-IỴ. D. „,=(-!)’+ 

Câu 17. Cho dãy số có các số hạng đầu là -2; 0; 2; 4; 6;. số hạng tống quát của dãy số này có 

dạng 

A. u n =-2n. B. u n = (-2) + 77. c. u n = (-2) (77 + 1). D. u n = (-2) + 2 ( 77 - 1 ). 

Câu 18. Cho dãy số có các số hạng đầu là ^^-; .... số hạng tổng quát của dãy số này là 


. 1 1 
A. M =-.—- 
" 3 3 


n +1 * 


B. 77 = 


1 


n yi+\ 


r „ _ 1 
c. u„ = —. 

" 3" 


D. u„ = 


1 


" 3" _1 ' 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 





























TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


20 


Câu 19. 


Câu 20. 


Câu 21. 


Câu 22. 


Câu 23. 


Câu 24. 


Câu 25. 


Câu 26. 


Câu 27. 


File word 


Cho dãy sô (u n ) với u n = -ỹ- (k: hăng sô). Khăng định nào sau đây là sai 

A. Sô hạng thứ 5 của dãy sô là ~^r . 
c. Là dãy số giảm khi k > 0 . 

. (- 1)"- 1 

Cho dãy sô (u n ) với u n = -——. Khăng định nào sau đây là sai 

77 + 1 

A. Số hạng thứ 9 của dãy số là —. 

10 


B. Số hạng thứ 77 + 1 của dãy số là 
D. Là dãy số tăng khi k > 0. 


V k 


5/7+1 


B. Số hạng thứ 10 của dãy số là YY - 


c. Đây là một dãy số giảm 
[«! = 1 


[u n+l =2u n +5 


D. Bị chặn trên bởi số M = 1. 
Với mọi số nguyên dương n . Giá trị của u 20 là: 


Cho dãy số (u n ): 

A. 2 20 -5. B. 3.2 19 -5. c. 3.2 20 -5. D. 2 22 -5 

Cho dãy số (u n ) có u n = y/n-ĩ với neN*. Khẳng định nào sau đây là sai ? 

A. 5 số hạng đầu của dãy là 0; 1; ~ỊĨ\ V3; V 5 . B. số hạng u n+l = yfn . 
c. Là dãy số tăng. D. Bị chặn dưới bởi số 0 . 

Cho dãy số (u n ) có u n = -n 2 + n +1. Khắng định nào sau đây là đúng 

A. 6 số hạng đầu của dãy là-1; 1; 5; -5; -11; -19. B. u n+ì =-n 2 +n + 2. 


c. =1. 


D. Là một dãy số giảm. 

, r [ii\ =5 , , _ , , 

Cho dãy sô yu n ) với < . Sô hạng tông quát u n của dãy sô là sô hạng nào dưới đây 

k..i =", 1 " 


A. u„ 


(n-1)/ 


c. u„ — 5 + 


2 

(n + ỉ)n 


B. u„ — 5 + 


D. u„ =5 + 


[n-ì)n 

2 ' 

[n — l)(/ĩ + 2 ) 


ị Mj = 1 

Cho dãy sô (u n ) với 


k + i =u n +n 


A. «„=! + - 


[(n + l)(2/z + l) 


. Số hạng tống quát u n của dãy số là số hạng nào dưới đây 

n(n — ì)(2n + 2) 


n(n + l)(2n-l) 

u n ~ 1 ^ 

6 

, . . ịu l = 2 
Cho dãy sô [u n ) với < 

A. = 2 + (n — l) 2 . B .li. 


B. u„ — 1 + - 


D. u„ — 1 + - 


i(n + ì)(2n — 2) 


= 2 n — 1 

A. u n =2 + (n-i) z . B.u n =2 + n 2 . 

Cho dãy số (u n ) với u n = — — . Khẳng định nào sau đây là sai ! 

77+1 


. Số hạng tống quát u n của dãy số là số hạng nào dưới đây 
c. u n =2 + (n + lf. D. u n =2-(n-l) 2 . 


-1 


A - M " +1 = 7_ , , 

(/7 + 1 ) +1 

c. Đây là một dãy số tăng, 
liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


B. u n > u n+ì . 


D. Bị chặn dưới. 


MS: GT11-C3 

















GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


21 


Câu 28. 

Câu 29. 

Câu 30. 

Câu 31. 

Câu 32. 

Câu 33. 

Câu 34. 

Câu 35. 

Câu 36. 

Câu 37. 

Câu 38. 

Câu 39. 


, 7C ^ 

Cho dãy sô (u n ) với u n = sin —— . Khăng định nào sau đây là sai. 

77 + 1 

, .71 , 

A. Sô hạng thứ 77 + 1 của dãy: u n+ị = sin-—- . B. Dãy sô bị chặn. 

77 + 1 


c. Đây là một dãy số tăng. 


D. Dãy số không tăng không giảm. 


Cho dãy số (u n ), 77 € N* biết u n = —, ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là: 

77+1 


A 1 1, I. 
2’ 3’ 4 


B. 1, 


1 1 

2’ 3 


r M 1 
2’ 4’ 6' 


D. 1 


1 1 

’ 3’ 5 


' / \ , , , , 

Cho dãy số (u n ), 77 e N* biết u n = — . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là: 


,113 

~, — “, . 

2 4 26 


Cho dãy số (u n ), biết 
A. -1, 2, 5. 


B. 


1 1 1 


r 1 Ị 1 

2’ 4’ 8 ' ‘2’ 4’ 16' 2’ 3’ 4■ 

Uị =-l ,. , , , 

với 77 > 0 . Ba sô hạng đâu tiên của dãy sô đó là: 

w„ + i=w„+3 

B. 1 , 4, 7. c. 4, 7, 10. D. - 1 , 3, 7 . 


D. 


1 2 3 


' / \ ' ĩl 

Cho dãy sô [u n ), biêt « B =ỹ-,neN . Chọn đáp án đúng: 


A. w 4 = —. 


B. 7+ = — . 
5 16 


r „ _ 1 
c. «s = —— . 

5 32 


D. «, = —. 
3 8 


77 


Ba số hạng đầu của dãy ( u n ), biết u n = (-1) với V77 > 3 là: 

77 + 1 


A. 0; |. 

2 3 


B. -ị; I 
2 3 


3 

4 


r _1. 4. _5 
4 5 6 


D. 


3. 4 5 
4’ 5 ; 6' 


Ba số hạng thứ 3,4,5 của dãy (u n ) với 
A. -4; 8; -16. 


A. 3" +1. 

Cho dãy SI 
A. 2.3". 
Cho dãy SI 

A. 3" -1. 


-1 ;m 2 = 2 
-w„-l + 2 “„-2 


,Vtỉ> 1 là: 


B. 1; 

3; 5. 

c. 

-2; 4; 6. 

D. -4; -8; 

= 3". 

. Hãy chọn phương án đúng: số hạng M 

„+1 bằn ê : 

B. 3" 

+ 3. 

c. 

3". 3 . 

D. 3(77 + 1 ) 

= 3". 

. Số hạng u 2n 

bằng: 



B. 9" 


c. 

3"+3. 

D. 677 . 

= 3". 

. Số hạng M n _, 

bằng: 



B. - 

.3". 

c. 

3" -3. 

D. 377 -1. 


Cho dãy số (m (i ), biết u n = 3". số hạng M 2n _ 1 bằng: 

A. 3 2 .3" -1. B. 3".3"“ 1 . c. 3 2 " -1. D. 3 2( "" 1) 

Cho dãy số ( u n ) với u n = 4" + 2". Ba số hạng đầu tiên của dãy là: 

A. = 6; u 2 = 20; «3=70. B. Ỉ7j=6; «T=18; «3=72. 

c. «J = 4; «2 = 20; «3 = 72. D. «J = 6; «2 = 20; «3 = 72 . 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 









TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


22 


Câu 40. 

Câu 41. 

Câu 42. 

Câu 43. 

Câu 44. 

Câu 45. 

Câu 46. 

Câu 47. 

Câu 48. 

Câu 49. 

Câu 50. 

Câu 51. 


Dãy số (u n ) xác định bởi Mj = 0; u n = —ỉ—— , V/7 > 2. số hạng thứ 5 là: 


u n-i + 2 


A. u. = —. 


B. U K = —. 


c. u 5 = — . 


n „ -12 
D. = — . 


2 3 5 3 12 3 29 

Cho dãy số ( u n ) xác định bởi Mj = 1 và u n+ỉ = u n + 2/7, V/7 > 1. Ta có u 9 bằng: 


A. 57 . 


B. 60. 


c. 56. 


D. 73. 


M„ +1 


Số hạng nào sau đây là một số hạng của dãy ( u n ) với Mj = 2, u n+1 = ~2 —’ VnG N* . 


A. 


1025 


B. 


2007 


c. 


2006 


D. 


2005 


1024 2006 2005 2007 

Cho dãy số ( u n ) xác định bởi Mj = 1 và u n+ỉ = u n +n, V/7 > 1. Ta CÓM U bằng: 


A. 36. 


B. 60. 


c. 56. 


D. 44. 


Ấ 1 1 3 2,, 

Cho dãy số ịu n ) với Mj = 0, u 2 = Ỷ , M 3 = Ỷ , u 4 =^, u 5 = Ỷ . Tính u m . 


A.T. 

13 


B. 


c. |. 

7 


D. 


2 " 


Cho dãy số ( u n ) với u n = . Tính 


*10 ■ 


A. 


256 


B. 


c. 


256 

"25" 


D. 


11 


512 

~8Ĩ 


Cho dãy số (u n ) xác định bởi Mj = 3 và u n+ị = ^ u n + 2, Vn G N* . Mệnh đề nào sau đây sai 


A. Mo = —. 


R „ -11 

B. M, = —— . 


r „ -31 

c. U A = — . 


n „ -63 

D. U K = —. 


2 3 4 8 3 16 

Cho dãy số ( u n ) xác định bởi: Mj = 2 và U n+Ị = 2 n .u n , V«gN‘. Ta có u 5 bằng: 


A. 10. 


B. 1024. 


c. 2048. 


D. 4096. 


Cho dãy số (u n ) xác định bởi: Mj = ^ và u n = u n _J + 2/7, V/7 G N, n > 2 . Ta có u 50 bằng: 

A. 1274,5. B. 2548,5. c. 5096,5. D. 2550,5. 

Cho dãy số (u n ) xác định bởi: Mj =-l và u n =2n.u n _ v V/7G N*,/7 > 2 . Ta có u n bằng: 

A. 2 10 .11!. B. —2 10 .11!. c. 2 10 .11 10 . D. -2 10 .11 10 . 

Cho dãy số ( u n ) xác định bởi u n =2/7 + 1, V/7 e N. Mệnh đề nào sau đây sai 

A. Mọi số hạng của dãy (u n ) là số hữu tỷ. B. Dãy (u n ) gồm các số 1, 3, 5, 9, 13, 17 . 

c. Mọi số hạng của dãy (u n ) là số chẵn. D. Mọi số hạng của dãy (u n ) là các số tự nhiên. 

Cho dãy ( u n ) xác định bởi: Mj = ^ và u n = ——ỉ—, V/7 G N*, 77 > 2. Ta có u 4 bằng: 

2 2 — M„ 


*n-1 


A.ậ. 

4 


B. 


c.|. 

6 


D. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 














GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


23 


Câu 52. 

Câu 53. 

Câu 54. 

Câu 55. 

Câu 56. 

Câu 57. 

Câu 58. 

Câu 59. 

Câu 60. 

Câu 61. 

Câu 62. 

Câu 63. 

Câu 64. 

File word 


2n 


Cho dãy số ( u n ) với u n = (-1)" cos —. Khi đó Z 7 12 bằng: 


A. ị. 

2 


B. 


J~3 


c. -I. 

2 


1-/7 


Cho dãy số (u n ) với u n = 7—7 . Khi đó u n _ J bằng: 


A. z/„ 


1-/7 

~r~ 


2 " 
B. 7/„ 


2-/7 


c. Z7„ 


2-n 


D. - 




D. 77_, = —. 


Cho dãy số (z/ n ) có 77, = 1, u n = 2u n _ { + 3 u n _ 2 (n G N*). Khi đó số hạng thứ /7 + 3 là 


A. u n+3 =2u n+2 +3u n+l . 

c* u n +3 — 3ll n _2 + 3 u n+l . 


B. u n+3 = 2u n+2 + 3u n . 


D. u n+3 =2u n+2 + 3u n _ 1 . 
Cho dãy số ( u n ) có công thức tổng quát là u n = 2" thì số hạng thứ /7 + 3 là 


U n+3 - - ' • 


B. u n+3 = s.r. 


c. u n+3 = 6.2". 


D. t/„ + 3 = 6". 


Cho dãy số (u n ) có số hạng tống quát u n = 5.4" 1 + 3. Tìm mối liên hệ giữa Ỉ 7 n+1 và u n [n> l) 

A. w . , = 2u - 5 . B. 77,,,. = 3u„ - 7 . c. 7/ ,, = 4/7,, - 9 . D. 77„ ,, = 5t7„ -11. 

«+l n n +1 n n+l n n +1 n 

Số 7922 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy (t7 ;i ) với 77 n = / 7 2 +1, V /7 G N 

A. 79. B. 89. c. 69. D. 99. 


Cho dãy số {u n ) có u n = 5 / 7 + 9 , V /7 G N*. Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Dãy {u n ) là cấp số cộng có công sai d = 5 và 77 j = 14 . 

B. Dãy (u n ) là cấp số cộng có công sai d = 5 và 7 Z 4 = 29. 
c. Dãy {u n ) là dãy số tăng. 

D. Dãy ( 77 ;I ) là dãy số giảm. 


Số 518 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy {u n ) với u n = 2" + 6, V/7 G N 
A. 8. B. 9. c. 10. D. 11. 

2/2 + 5 7 

Cho dãy số ( 77 n ) với u n = -7——y, V/7 G N*. Cho biết số hạng thứ n là -3—. Giá trị của n là 

5/7-4 ’ 12 

A. /7 = 6 . B. /7 = 8 . c. /7 = 9 . D. n = 10 . 


Cho dãy sổ (/7 (I ) 

A. 9. 

Cho dãy sổ (t7 ;i ) 

A. 7. 


với 77 = , V/7 e N*. Số — là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy sổ? 

" /7 2 +l 41 

B. 10. c. 8. D. 11. 

với Z7 n =77——-, V/7 G N* . SỐ -^7 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy sổ 
2/7 + 1 15 

B. 6 . c. 8 . D. 5. 


Cho dãy sổ (z/ n ) với 77, =1, Z7 n+1 =77 n +2,V/7€ N*. số 33 là sổ hạng thứ bao nhiêu trong dãy 
số ? 

A. 17. B. 14. c. 15. D. 16. 


, Ỵị - Y r 2 

Cho dãy sô {u n ) với u n = —7—; biêt 77 1 = 7 ^-. 

/7+1 13 

A. thứ 3 . B. thứ 6 . 

liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


u k là số hạng thứ mấy của dãy số đã cho 
c. thứ 5 . D. thứ 4 . 

MS: GT11-C3 












TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


24 


Câu 65. 


Câu 66. 


Câu 67. 


Câu 68. 


Câu 69. 


Câu 70. 


Câu 71. 


Câu 72. 


Câu 73. 


Câu 74. 


Câu 75. 


Số hạng tổng quát của dãy số (u n ): là: 


A. = — . 

" 2 " 


B. u n = — . 
" 2 /7 


r „ _ 1 
c. = —r . 


D '“’ = ir 


Cho dãy số (ỉ/ ;i ) với ỉ/j = 1, M n+1 = +2 , V/7 G N . số 33 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số 


A. 17 


B. 14. 


c. 15. 


D. 16. 


Số hạng tổng quát của dãy số ( u n ): 1, ^-,... là: 


A. u n =- 

/7 


= T— • 

" 2 /7 


c. u„ . 


D. u„ = - 


/ 7+1 


-ị; Ậ là ba số hạng đầu tiên của dãy số [u n ) có số hạng tổng quát u n bằng: 
2 4 6 


A. - 1 -. 
2/7 


B. 


1 


C.^_ 

2/7 + 4 

íìY 


D. 


1 

2 " 


í 1 Y 

Cho dãy sổ (u n ) xác định bởi u x = 1, w n+1 = u n + A , V/7G N*. 

V -) 

Ci T ỉ? 

số hạng u n đuợc biếu diễn duới dạng u n = — thì tổng a + b + c là: 


C.2" 


A. 2. 


B. 3. 


c. 4. 


D. 5. 


Dãy số số (u n ) xác định bởi Mj = 2, u n+ì =\u n + 1, V/7G N*. số hạng tổng quát của dãy số là: 


A. u„ = 2. 


B. u„ = 3. 


c. u„ = /7 + 1 . 


D. u„ =3/7 — 1. 


Cho dãy sổ (u n ) xác định bởi 7<J =11, u n+l =10 u n +1-9/7, V/7G N*. số hạng u n đuợc biểu 
diễn duới dạng u n = a" + b.n + c . Giá trị biếu thức a.b - c là: 

A. 10. B. 12. c. -12. D. -10. 

Cho dãy số (u n ) xác định bởi 7<J =2, u n+í = 2 Ufl + 2’ ^ nG ■ số hạng u n đuợc biểu diễn 

J _ _r+a . _ ,, 

duới dạng u n = ——— thi giá trị a là: 

A. 2. B. 3. c. 1 . D. - 1 . 

Cho dãy số ( u n ) xác định bởi Mj = 1, u n+ỉ = 2 u n +3, V/7 G N*. số hạng u n đuợc biếu diễn duới 
dạng u n = a.2" +b . Khi đó giá trị a.b là: 

A. -6. B. 6 . c. -3. D. -2. 

Cho dãy số ( u n ) với Mj = 1, u n+l = u n + 2/7 + 1, V/7G N*. số hạng tổng quát của dãy là 
A.u n =n 2 . B. u n =n 2 +l. c.u n =2n 2 . D. u n = 3n 2 -1. 

Cho dãy số ( u n ) với = ^, M n+1 = 2u n , V/7G N* .số hạng tổng quát của dãy là 


A. u = -2" 


B. w„ = ■ 


■) n+1 


р, _ 1 

с. ỉ/„ = — —- . 

" 2 " 


D. u„ = 2 


1-2 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 











GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


25 


Câu 76. 


Câu 77. 


Câu 78. 


Câu 79. 


Câu 80. 


Câu 81. 


Câu 82. 


Câu 83. 


Câu 84. 


Câu 85. 


Trong các dãy số sau, dãy số nào thỏa mãn u 0 =l, 77j = 2, u n = 3 w n _, - 2 u n _2 , V«eN,n>2 
A. 1; 2; 4; 8; 16; 36; .... B. 1; 2; 8; 16; 24; 54.... 

c. k_=2"+1. D. 77=2". 


Theo giả thiết ta có Cho dãy số (w n ) xác định bởi 77j = 1, 77 n+1 = ỉ 
tổng quát của dãy số trên là 

A. u n = 1 + 77 . B. u n = \ — n . 

c. 77„=l + (-l) 2 \ D. u n = n . 

Cho dãy số ( u n ) xác định bởi 77j = -2 , u n+l = -2 - —, VneN*. 


+ (-l) 2 ", V/7 G N*. Số hạng 


Số hạng tổng quát của dãy số trên là 


A. 77„ 


-77 + 1 


B. 77„ 


77 + 1 


c. 77 „ = - 


77 + 1 


D. 77 „ = — - 


77 + 1 


Cho dãy số (u n ) xác định bởi công thức truy hồi: 77j = 3, U n+Ị = —u n , Vne N*. Tìm công thức 
tính số hạng tổng quát u n của dãy số? 


A. 

" 2 " 


B. 77„ 


c. 77„ 


2"-l 


D. 77„ 


2"+1 


Cho dãy số u n = 1 và dãy ( v n ) xác định bởi công thức Vj = 77,, v n+l = v n + 77 n+1 , V e N . số 

77(77 + 1) 


7 r 7 y , _ ữ.ỉĩ b ? 

hạng tông quát v n được biêu diên dưới dạng v n = — . Khi đó giá trị biêu thức a.d -b.c là: 

c.n + d 

A. - 1 . B. 1 . c. 2. D. -2. 


Cho dãy số (u n ) xác định bởi 77 j = 1, u n+í = u n +2, V77 G N*. số hạng tống quát u n được biểu 
diễn dưới dạng u n =a.n + b . Khi đó a + b là: 

A. 1. B. 3. c. 4. D. 5. 

Trong các dãy số sau, dãy số nào thỏa mãn 77 0 = 1, 77j = 2, u n = 3w n _j - 2u n _ 2 , 77 = 2, 3, 4. 

A. 1; 2; 4; 8; 16; 36; .... B. 1; 2; 8; 16; 24; 54.... 

c. 77„=2"+l. Đ.u„=V. 

Cho dãy số {u n ) với u n = 3", V77 e N*. Hãy chọn hệ thức đúng: 

JẦr\ 1Ầ ,I 


A.^ = 77 5 . 


c. 1 + 77j + 77ọ + ... + 77, m — —^- 


‘100 


B. = u. 


D. 77 1 77 2 ...77 100 M 505ũ . 


Cho tổng S n = —+ -ỉ— + —+... + ———— với neN*. Lựa chọn đáp án đúng. 
1.2 2.3 3.4 77.(77 + 1) 


A. s, = — . 


B. 5, = - . 


c. 5, = —. 


3 6 J 12 

Cho tổng S n = 1 + 2 + 3 +.+ 77. Khi đó S 3 là bao nhiêu: 


A. 6. 


B. 4. 


c. 9. 


D. s 3 = 4 . 

3 4 


D. 3. 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 



















TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


26 


Câu 86. 

Câu 87. 

Câu 88. 

Câu 89. 

Câu 90. 

Câu 91. 

Câu 92. 

Câu 93. 

Câu 94. 

Câu 95. 

Câu 96. 


Cho tổng s ( 77 ) = l 2 +2 2 + ... + 7Ỉ 2 . Khi đó công thức của s (77) là: 


A. s(n) = 
c. s(n) = 


77 (/7 + 1) (2/7 + 1) 
6 

77(77 — l)(/7 + l) 


B. s(n) 
D. s(n) = 


i n + ỉ ) 

2 

[(2/7 + 1) (3/7 + 1) 


6 v ' 6 
Đặt s, (//) = 1 + 2 + 3 + ... + /7, iS, (/7) = 1“ + 2~ + 3~ +... + /?”, >^3 (/ 7 ) = T + 2 +3 +... + /r . 
Mệnh đề nào sau đây đúng 


A. S 1 (n) = 


377(77 + 1 ) 

2 ' 
- 2 (n + lf 


c. s 3 (n) = - 


Tổng s = + — í— + ... + - 


B. s 2 (n) = 


D. S 1 (/|) = - 


[(77 + 1 ) (2/7 + 1) 


i(n-ỉ) 


1 


A. s = 


2.5 5.8 8.11 (3/7-1) (3/7+ 2) 

n B. 5 = 3n 


2(3n + 2) 


Tổng s =-4r + ~T + 77 T + -" + 


2(3n + 2) 
1 


A. 5 


1.3 3.5 5.7 (2n-l)(2n + l) 

B.s n + ỉ 


là: 

c. s = 

là: 

c. 5 


3n + \ 
2(30+2) 


D. s = 


3n 


3/7 + 2 


D. 5 


2/7 


2/7 + 1 


2/7 + 1 2/7 n +1 

Tính tổng 5 (/ 7 ) = 1-2 + 3-4 + ... + (2/7 — 1 ) — 2/7 + (2/7 + 1 ) là 
A. s (/ 7 ) = n + 1. B.s(n) = —n. c.s(n) = 2n. Đ.s(n) = n. 

Tính tổng s (/ 7 ) = 1.4 + 2.7 + ... + / 7 ( 3/7 + 1 ). Khi đó công thức của s (n) bằng 
Ả.S(n) = n + 3. B. s (n) = (n + l) 2 . 

c. s (n) = n(n + if. D. s(n) = 4n. 

Tính tổng s (/ 7 ) = 1.1!+2.2!+... + 2017.2017!. Khi đó công thức của s (n) 

A. 2017!. B. 2018!. c. 20181-1. D. 20171-1. 

Tính tổng s = 1.2 + 2.3 + ... +(77 -2)(/? -!) + (/?- 1 ) 77 . 


A. 


\[n 2 + 1 ) 


B. 


!(/r-l) 


c. 


:(/7 2 -l) 


D. 


2n[n -l) 


3 3 6 3 

Trong các dãy số {u n ) cho bởi số hạng tổng quát u n sau, dãy số nào là dãy số tăng: 


A. u = r . 


B. u n . 
n 


c. = -7- . 

" 3" 


D. !*„=(-:2)". 


Trong các dãy số ( u n ) cho bởi số hạng tống quát u n sau, dãy số nào là dãy số tăng: 


A. u„ 


n-2 


B. u„ 


/7 + 2 


c. «.=(-5)“. 


D. u„ = -4r . 


/7 + 1 /7 + 1 

Trong các dãy số ( u n ) cho bởi số hạng tổng quát u n sau, dãy số nào là dãy số tăng? 


A. u„ = 


V 




B. u„ = 


/7+1 


c. u„ = 


/.(/7 + 1) 


D. u„ = 


/7+1 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 


































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


27 


Câu 97. Trong các dãy số ( u n ) cho bởi số hạng tổng quát u n sau, dãy số nào là dãy số tăng? 

77 + 2 


A. 77 „ = cos 77 . 


B. 77 „ = - 


77 + 1 


c.u n =(-l)\r 


D. 77 „ =3n + 2. 


Câu 98. Trong các dãy số ( u n ) cho bởi số hạng tổng quát u n sau, dãy số nào là dãy số tăng? 


A. (-l)" +l sin — . 

77 


B. (-l) 2 "(5"+l). c. 


D. 


yfn + 1 + 77 77 2 +1 

Câu 99. Trong các dãy số ( u n ) cho bởi số hạng tổng quát u n sau, dãy số nào là dãy số tăng? 

c.u,= 1 

77 377 + 2 77 + V/7 + 1 

Câu 100. Trong các dãy số (u n ) cho bởi số hạng tống quát u n sau, dãy số nào là dãy số giảm? 


A. 77=-!-. 

" 2 " 


B. 77„ 


3/2 — 1 

77+1 


c. 77 „ = n . 


D. u n = yjn + 2 . 


Câu 101. Trong các dãy số (u n ) cho bởi số hạng tổng quát u n sau, dãy số nào là dãy số giảm? 

77 2 +1 


A. 77„ = sin 77 . 


B. u n =yfn-4n-\ . c. 


77 


D. a „ =(-!)■ (2-+1). 


Câu 102. Trong các dãy số (t7 ;i ) cho bởi số hạng tống quát u n sau, dãy số nào là dãy số giảm? 


A. 77 „ = 3" . 


B. 77„ 


77—3 
77 + 1 


c. 77„ 


77 + 4 
77 + 2 


D. 77„ = 77 4 + 2 . 


2 " _1 

Câu 103. Cho dãy số (u n ) với u n = -ỹ-—y, V77G N*. Mệnh đề nào sau đây sai? 


, , 1 3 7 15 

A. Bôn sô hạng của dãy là: —; ^; — 7 . 

3 5 9 17 

1 s H 1 c 21 /CQ 

. Sáu sô hạng đâu của dãy là —, —, -, —, —, —. 

3 3 9 17 33 65 

a 77 2 +1 

Câu 104. Cho dãy số u n = -r — 2 — 7 - . Giá trị của a để dãy số giảm là 


B. Là dãy số tăng. 
D. Là dãy số giảm. 


277^+3 


A. a < 1. 


B. a<^r. 
3 


Câu 105. Xét các dãy 

1 , 2 , 3 , 4, ...(1). 


c. a>\. 


1, I, Ị, I ...(2). 

3’ 5’ 7 


D. a>^r. 
3 


1 , Ị, Ị, Ỉ,Ị, Ị,...(4). 

2 2 3 3 3 


1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4, 4, 4, 4, ...(3). 

Với các dãy trên, kết luận nào sau đây là đúng 

A. (1) là dãy đơn điệu giảm, ( 2 ) là dãy đơn điệu giảm, ( 3 ) là dãy đơn điệu không giảm, ( 4 ) 
là dãy đơn điệu không tăng. 

B. (1) là dãy đơn điệu tăng, ( 2 ) là dãy đơn điệu tăng, ( 3 ) là dãy đơn điệu không giảm, ( 4 ) là 
dãy đơn điệu không tăng. 

c. (1) là dãy đơn điệu tăng, ( 2 ) là dãy đơn điệu giảm, ( 3 ) là dãy đơn điệu không giảm, ( 4 ) là 

dãy đơn điệu không giảm. 

D. Cả ba câu trên đều sai. 


File word liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 




















TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


28 


Câu 106. Cho dãy số (u n ), biết u n = — . Chọn đúng 

n 

A. Dãy số (u n ) là dãy số giảm. 


B. Dãy số (u n ) là dãy số tăng. 


c. Dãy số (u n ) là dãy số không tăng không giảm. D. Dãy số (u n ) có «3 = — 


Câu 107. Dãy số u n = —- là dãy số có tính chất 

77 + 1 

A. Tăng. 

c. Không tăng không giảm. 


B. Giảm. 

D. Không bị chặn. 


Câu 108. Cho dãy số u n = (-1)". Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây? 

A. Dãy tăng. B. Dãy giảm. c. Bị chặn. D. Không bị chặn. 


Câu 109. Dãy số u n = —sin^ là 

n 2 


A. Dãy giảm, 
c. Dãy tăng. 


B. Dãy không tăng, không giảm. 
D. Dãy bị chặn. 


Câu 110. Trong các dãy số ( u n ) cho bởi số hạng tổng quát u n sau, dãy số nào bị chặn trên 
1 


A. u n =2-. 
n 


B. u = T . 


3/1 — 1 


c. u„ =n . 


D. u n = yjn +1. 


Câu 111. Cho dãy số (u n ), biết u n = —4. Dãy số ( u n ) bị chặn trên bởi 

3/7 + 1 


A. 1. 


B. 


1 


c. ị. 

2 


D. 0. 


Câu 112. Trong các dãy số ( u n ) sau, dãy số nào bị chặn trên 
(I) M)I =2 t7 2 +1, (//) u n =^ị, (III) u n " 


(/V) u n =2-3/7. 


2/7-1 v 7 " /7 + 1 

A. (/), (77) và(7V). B. (7) và(77). c. (77) và (IV). D. (77) và(777). 

Câu 113. Dãy sổ (u„ ) xác định bởi u„ = Ạ- + + Ạ- + ... + ———— là dãy bị chặn trên bởi 

v " 1.2 2.3 3.4 7/ 77 +1) 


u n ^ 4 • 
" 2 


B. u„ < 1. 


c. u n <^~. 

n 3 


D. u n 


Câu 114. Dãy số (u n ) xác định bởi ỉ/, = 


1 


r, n +1 ~ 

2 2-u, 


-, Vt/ G N* là dãy bị chặn trên vì 


A. M < — . 
” 4 


B. u n <\. 

Câu 115. Trong các dãy số (u n ) sau, dãy số nào bị chặn dưới? 


c. u n < 


D. u„ < 




(I) 


u„ = /7 


-4/7 + 2, (77) U n = 1 — 2/7 2 , (777) 


7 / 


u„ 


/7 + 1 


, (IV) u n =2-3/7 


Câu 116. 


A. (7) và (77). 


Dãy số (u n ) xác định bởi Uị = 2,u n+ỉ = ^ 


B. (77) và (777). c. (7) và (777). D. (77) và(7V). 

í ^>3 

I 

V 


2 

n„+ — 
u 


, V/7 e N* là dãy bị chặn dưới vì 


n J 


A. > V3 


B. > V 2 . 


c. u n >-~. 

n 3 


D. u n >-~. 
" 2 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 














GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


29 


Câu 117. Dãy số (u n ) xác định bởi Uị = 2, 


U n + 1 


2 ’ 


A. u„ > 


10 

~9~' 


B. u n >1. 


V/í e N* là dãy bị chặn dưới vì 
«11 ^9 


Câu 118. Trong các dãy số (u n ) cho bởi số hạng tổng quát u n sau, dãy số nào bị chặn 

1 ,-- 

A.u=^—. B. m„=3". c. m„=V« + 1- D. u=n . 

n r^n n « v H 


Câu 119. Trong các dãy số (m (i ) cho bởi số hạng tổng quát {u n ) sau, dãy số nào bị chặn 


A. u=yjn 2 +1. B. «=// + — . c. w„=2"+l. 

n v « n 

n 


D. 


n 

n + \ 


Câu 120. Dãy số (n,,) xác định bởi = vỏ, M n+1 = V6 + u n , V/7 e N* là dãy bị chặn vì 

A. Vó B. Vó <M <3. 

2 

c. Vẽ< u n <^6+Vó. D. Vẽ<. 

Câu 121. Dãy sổ (m ;i ) xác định bởi Mj = V 2 , M n+1 = V2 + u n , Vn G N* là dãy bị chặn vì 

A. V 2 < M < Ậ. B. V 2 <u <2. c. 1<U< V 2 +V 2 . D. V 2 < n < 4. 

2 3 

Câu 122. Xét dãy số (n n ) với M n =—+ + ■■■+ - . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

1.2 2.3 /z(/z + l) 

A. Dãy (w n ) là dãy sổ bị chặn trên. 

B. Dãy (u n ) là dãy số bị chặn dưới. 

c. Dãy số (u n ) là dãy số tăng nhưng không bị chặn trên. 

D. Dãy (u n ) là dãy sổ tăng và bị chặn. 


Câu 123. Cho dãy số ( u n ) với 
A. Tăng. 


_n +n+ỉ 

n 2 +1 
B. Giảm. 


. Khi đó dãy số ( u n ). 

c. Bị chặn. 


D. Không bị chặn. 


Câu 124. Cho dãy số ( u n ) 
A. Tăng. 


với u„ 


= —-—- . Khi đó dãy số (w„) 

4"+5 v ’ 

B. Giảm. c. Bị chặn. 


D. Không bị chặn. 


Câu 125. Chọn đáp án đúng. 

A. Dãy số giảm và bị chặn dưới thì bị chặn trên. 

B. Dãy số không giảm thì sẽ bị chặn trên. 

c. Dãy số giảm và bị chặn dưới thì không bị chặn. 

D. Dãy số tăng và bị chặn trên thì không bị chặn. 

Câu 126. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Dãy số vô hạn là một hàm số xác định trên tập họp các số nguyên dương N*. 

B. Dãy số bị chặn là dãy số vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới, 
c. Dãy số bị chặn là dãy số không đổi. 

D. Các phương án trên đều sai. 


Câu 127. Cho dãy số (u n ) xác định bởi u n = — . Mệnh đề nào sau đây sai? 

/7 + 1 

A. Dãy (u n ) là dãy số tăng. B. Dãy ( u n ) là dãy số giảm. 

c. Dãy (u n ) là dãy số bị chặn trên bởi 1. D. Dãy (u n ) là dãy số bị chặn dưới bởi 0 . 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 

















TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


30 


ln + 5 


Câu 128. Dãy số (u n ) xác định bởi công thức u n = ^ là dãy số 


5n + 7 


A. Giảm và bị chặn, 
c. Tăng và không bị chặn. 


B. Tăng và bị chặn. 

D. Giảm và không bị chặn. 


Câu 129. Cho dãy số ( u n ) với 


u„ =-- 


77 +1 


. Mệnh đề nào sau đây đúng? 


, , -1 -2 -3 -5 

A. 5 sô hạng đâu của dãy là —4; —-1; — 

2 3 4 6 

B. Dãy sổ ( u n ) là dãy số tăng. 

c. 5 số hạng đầu của dãy là — ^ -Ậ. 

2 3 4 5 6 

D. Dãy số [u n ) bị chặn trên bởi số 1. 

Câu 130. Cho dãy số u n = (-1)". Chọn khẳng định đúng trong các khắng định sau đây? 

A. Dãy tăng. B. Dãy giảm. c. Bị chặn. D. Không bị chặn. 

, ^ , , 

Câu 131. Cho dãy sô u n = sin — . Chọn khăng định sai trong các khăng định sau đây 

n 


A „ 71 

A - =sin TTT 

77+1 

c. là dãy tăng. 


B. Dãy số bị chặn. 

D. dãy số không tăng, không giảm. 


Câu 132. Xét tính đơn điệu và tính bị chặn của dãy số (u n ) xác định bởi 
n, =\fĩ,u n+1 =s]u n + 2 (77 eN‘) 

A. Dãy sổ (u n ) không đơn điệu, bị chặn trên bởi 2, và bị chặn dưới bởi \[ĩ . 

B. Dẫy sổ ( u n ) giảm, bị chặn trên bởi 2, và bị chặn dưới bởi \fĩ . 
c. Dãy sổ ịu n ) giảm, bị chặn dưới bởi 4Ĩ và không bị chặn trên. 

D. Dãy sổ (u n ) tăng, bị chặn trên bởi 2, và bị chặn dưới bởi \[ĩ . 

Câu 133. Xét các câu sau 

Dãy 1, 2, 3, 4, ... là dãy bị chặn (dưới và trên) (1). 

Dãy 1, ý ... là dãy bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên (2). 

Trong hai câu trên 
A. Chỉ có (1) đúng, 
c. Cả hai câu đều đúng. 

Câu 134. Số hạng lớn nhất của dãy sổ u n = 


B. Chỉ có (2) đúng. 
D. Cả hai câu đều sai. 


77 ” + 100 


là 


A - T7- 
21 


B. 


20 


c. 1 

25 


D. 


30 


Câu 135. 


Cho dãy số [u n ), biết u n = —- . Mệnh đề nào đúng 

77+1 

A. Dãy (u n ) bị chặn. 


c. u ĩ0 = 30. 


B. Dãy ( u n ) tăng. 

D. Dãy ( u n ) không bị chặn. 

Câu 136. Trong dãy số 1, 3, 2,... mồi số hạng kế từ số hạng thứ 3 bằng số hạng đứng trước nó trừ đi số 
hạng đứng trước số hạng này, tức là u n = M n _, -u n _ 2 ,\/ne pf,77 > 3. Tính tổng 100 số hạng đầu 


tiên của dãy sô đó. Đáp sô của bài toán là 
A. 5. B. 4. 


c. 2 . 


D. 1. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 











GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


31 


Vấn đề 3. CÁP SỐ CỘNG 


(D Đinh nghĩa : 

Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn), trong đó, kế từ số hạng thứ hai, moi số 
hạng đêu là tông của sô hạng đứng ngay trước nó với một sô không đối d gọi là công sai. 

u n+\ =u n +d (d : công sai; ne N* * ) (ỉ) 

(D số hang tồng quát : u n =u l +(n-l).d (2) 

© Tính chất các số hang của cắp số công : 

Trong một cấp số cộng. Mỗi so hạng kế từ số hạng thứ hai (và trừ số hạng cuối đoi với cấp 
số cộng hữa hạn), đều là trung bình cộng của hai số hạng kề bên nó, tức là: 


u k = 


“*- | + M * +1 (k > 2) (3) 


© Tồng n số hang đầu của cấp số công : 

_ n(u Ị +u n ) 

2 

h[ 2M] +(n-ld)] 

s ' = 2 

© Các số hang liên tiếp : 

•Nếu CSC có lẻ sổ hạng thì: x-a; [ãj; x + a;... 

•Neu CSC có chẵn số hạng thì: ... ; X - 3a; 


(4) 

(5) 


x-a\ x + a 


; x + a;... 


Dạng 1. Chứng minh ba số (dãy số) lập thành một cấp số cộng 

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


• Đê chủng minh ba số a , b , c lập thành một cấp số cộng ta đi chứng minh 

a + c = 2b hoặc a-b = b-c 

• Đê chứng minh dãy số u v u 2 , u 3 ,..., u n J, u n lập thành cấp số cộng, ta chứng minh: 

u 2 -u 1 =u 3 -u 2 =... = n u -u n _ 1 =d (công sai) 

B. BÀI TẶP MẪU 

Ví dụ 17. Chứng minh rằng mỗi dãy số sau là một cấp số cộng và hãy xác định công sai của cấp số cộng 
đó: a) u n =19n-5 b) u n =an + b, với a , b là hằng số. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 
































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


32 


Ví dụ 18. Cho ba số a, b, c lập thành một cấp số cộng. Chứng minh rằng ba số (a 2 + ab + b 2 }, 
(a 2 + ac + c 2 ) và (b 1 + bc + c 2 ) cũng lập thành một cấp số cộng. 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 53. Trong các dãy số ( u n ) sau, dãy nào là cấp số cộng 

a) u n =2n-l. b) u n = v n — V„_J với v„ = (2/1 + l) 2 . 

c) M n = (-1)” +2 n . d) Ị 1 với n > 1. 

K+1 =1- “|. 

Dạng 2. Xác định số hạng tổng quát của một cấp số cộng 

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Đe xác định số hạng tông quát của một cấp số cộng, ta sử dụng công thức: 

u n = Mj +(n-\)d\ u n = u n _J + d vớ/ 77 > 2 . 

Tức là đi xác định số hạng đầu Uị và công sai d . 

B. BÀI TẶP MẪU 

Ví dụ 19. Cho CSC (u n ) có u 20 = -52 và u 5l = -145 . Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp số đó. 


Ví dụ 20. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp sống cộng ( u n ), biết 

ịu 9 =5u 2 ịu l -u ĩ +u 5 = 10 í-« 3 +« 7 = 8 

a) b) \ c) \ 

[u u =2u 6 +5 [u i +u 6 =l [u 2 u 7 = 75 


Ím, = 4m, 
d) 5 3 , 1 

[n 2 n 6 =-11 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


33 


Ví dụ 21. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp sống cộng (u n ), biết 


11, + 11- — 1 4 



152^2 

[u — 1 

í s, - S 0 - u. = 0,1 

d) ị 5 2 7 


b) ■ 

^16 

3 

0 1 

U' 2 =129 

5 21 

= 35,0 

0 

II 

in 

[5 4 +U-Ị —0,1 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài 54. Giữa các số 7 và 35 hãy đặt thêm sáu số nữa để được một cấp số cộng. 

, , 

u, — -9 

Bài 55. Cho câp sô cộng [11 n ) với <Ị 

. Tìm u 25 . 


[“»+!=“»-5 

, , 

M, = -43 

Bài 56. Cho câp sô cộng [u n ) với <Ị 



m 21 = -171 

a) Tìm d và . 

b) Tìm u 2 g. 

c) -16123 là số hạng thứ bao nhiêu. d) -35 có thuộc cấp số cộng trên hay không? 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 
































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


34 


> - £ £ - / \ 

Dạng 3. Tìm các phân tử của một câp sô cộng (u n ) 


A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


♦ĩ* Ớ dạng đơn giản, ta có thế trực tiếp tìm bằng cách chuyến về xác định H, và công sai d : 
u 2 =U 1 +d; «3 =U 1 + 2 d\ u 4 =u l +3 d;...; u n =u ì +(n-l)cl 

*t* Trong một số trường hợp, đê đơn giản hơn ta thường là như sau: 

1 ) Neu số số hạng là số lẻ: ta đặt X là số chính giữa, d là công sai. Ví dụ: 

Cấp số cộng có 3 sổ hạng: X- d\ ỊxỊ; x + cl 

Cấp số cộng có 5 sổ hạng: x-2d;x-d\ ỊxỊ; x + d; x + 2d 

2) Neu số số hạng là số chẵn: 2d là công sai. Thí dụ: 


Cấp số cộng có 4 số hạng: x-3d; x-d',x + d ; x + 3d 


^ Cấp số cộng có 6 số hạng: x-5d;x-3d\ x-d; x + cl ; x + 3d\ x + 5cl 


—> Từ các cách đặt ở trên, dựa vào các điều kiện của đề bài ta xác định được cấp số cộng. 


B. BÀI TẶP MẢU 


Ví dụ 22. Một cấp số cộng có năm số hạng mà tổng số hạng đầu và số hạng thứ ba bằng 28 , tổng của số 
hạng thứ ba và số hạng cuối bằng 40 . Hãy tìm cấp số cộng đó. 


Ví dụ 23. Xác định 4 góc của một tam tứ giác lồi, biết rằng 4 góc họp thành cấp số cộng và góc lớn nhất 
bằng 5 lần góc nhỏ nhất. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 








































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


35 


... . . . [ur. —u, +M, =10 

Ví dụ 24. Cho CSC (u n ) thỏa mãn ị 

[mj+m 6 =17 


Tìm số hạng đầu tiên và công sai. 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài 57. 


Bài 58. 


Bài 59. 


Bài 60. 

Bài 61. 


Bài 62. 


Xác định số hạng đầu và công sai d của một cấp số cộng khi biết: 


a) 


d) 


ịu 0 — «3 +u 5 = 10 
[wj +u 6 = 17 

ịu { +u 7 =4 
ịu 7 +uĩj =122 


í 2«J + II 2 + M 3 = 12 

[2m 2 + «3 + m 5 =20 



fwj + w 15 = 60 
+ Mj 2 2 =1170 

[w 3 +m 5 =14 
15,2=129 


Tìm số hạng đầu Uị và công sai d của cấp số cộng sau: 

a) Đặt 6 số giữa hai số 35 và 7 đế được một cấp số cộng. 

b) Đặt 5 số giữa hai số 3 và 27 để được một cấp số cộng. 

c) Đặt 6 số giữa hai số 3 và 31 đế được một cấp số cộng. 

d) Đặt 4 số giữa hai số 5 và 8 để được một cấp số cộng. 

e) Đặt 6 số giữa hai số 35 và 112 để được một cấp số cộng. 


Bốn số lập thành một cấp số cộng. Tống của chúng bằng 22 . Tống các bình phương của chúng 
bằng 166. Tìm bốn số đó. 


Bốn số lập thành một cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 14. Tổng các bình phương của chúng 
bằng 94. Tìm bốn số đó. 

Bốn số lập thành một cấp số cộng. Tống của chúng bằng -10. Tổng các bình phương của 
chúng bằng 70. Tìm bốn số đó. 

Bốn số lập thành một cấp số cộng là các số nguyên. Tổng của chúng bằng 20 và tích là 384. 
Tìm bôn sô đó. 


Bài 63. Năm số lập thành một cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 15. Tổng các bình phương của chúng 
bằng 65. Tìm năm số đó. 

Bài 64. Người ta trồng 3003 cây theo hình một tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai 
có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây, v.v... Hỏi có bao nhiêu hàng ? 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 



















TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


36 


Dạng 4. ứng dụng các tính chất của một cấp số cộng 

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


*x* Bài toán 1. “Cho ba số a, b , c lập thành cấp số cộng, chímg minh tính chất K ”, khi 
đó ta thực hiện theo các bước sau: 

• Bước 1. Từ giả thiết a , b , c lập thành cấp số cộng, ta được: a + c = 2b hoặc biếu 


thức tương đương: a-b = b-c = ^(a-c) 
Bước 2. Chứng minh tính chất K. 


♦ĩ* Bài toán 2. “Tìm điều kiện đê 3 số, 4 số lập thành cấp số cộng”: 

• Dê 3 sổ a, b , c lập thành cấp số cộng thì a + c = 2b. 

, , , ' ịa + c = 2b 

• Đê 4 sô a, b , c, d lập thành câp sô cộng thì < . 

\b + d = 2c 


B. BÀI TẬP MẴU 


Ví dụ 25. Tìm X để ba số X 2 +1, x-2, l-3x lập thành một cấp số cộng. 


Ví dụ 26. Cho ba số a , b , c lập thành một cấp số cộng. Chứng minh rằng: 

a) a 2 +2bc = c 2 +2ab b) a 2 +8bc = (2b + c) 2 c) sịa 2 +b 2 +c 2 ^-6(a-b) 2 =(a + b + c) 2 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 







































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 37 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 



♦♦♦ Thông thường bài toán được chuyến tính tông của một cấp số cộng. 

n{u { +u n ) n[2M 1 +(n-l)rfl 
♦♦♦ Sử dụng các công thức tính S n : S n =-—— =--- 


B. BÀI TẶP MẢU 

Yí dụ 27. Cho cấp số cộng ( u n ) có u 2 +u 20 = 60. Hãy tính tổng 21 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó. 


Yí dụ 28. Tính tổng s = 105+ 110+ 115+ ... + 995 . 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 




















































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


38 


Ví dụ 29. Tính tổng 5 = l 2 - 2 2 + 3 2 - 4 2 +... + 99 2 -100 2 . 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 69. Cho dãy số (u n ) với u n =5n-2. 

a) Chứng minh (u n ) là một cấp số cộng. 

b) Tìm S 50 . 

c) Biết S n = 2576, tìm n . 

Bài 70. Cho cấp số cộng ( u n ), biết u 2015 + u 2m6 =500. Tính tổng 4030 số hạng đầu tiên của cấp số 
cộng. 

Bài 71. a) Cho phương trình 1 + 6 + 11 + 16 + .., + x =970. Tìm X biết 1, 6, 11, ..., X là một cấp số 
cộng. 

b) Giải phương trình (x + l)+ (x + 4)+ (x + 7) +.. , + (x+28) = 155 , biết 1, 4, 7, ..., 28 là một 
cấp số cộng. 


BÀI TẬP TỐNG HỢP CHỦ ĐÈ 3 























GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


39 


Bài 77. Tính 

a) S n =1 + 2 + 3 + .. . + n 

c) s =2 + 4 + 6 + ... + 2 n 


Bài 85. 


Bài 87. 


b) s n =1 + 3 + 5 + .,. + (2n-l) 
e) s =105 + 110 + 115 + . .. + 995. 


Bài 78. Xác định số hạng đầu và công sai d của một cấp số cộng khi biết: 


a) 


đ) 


1 Mj -u 3 +u 5 =10 
+m 6 = 17 


ÌUt +u 4 + u 6 = 36 
[n 2 .M 3 = 54 


b) 


e) 


1 U 1 - «3 = 8 

1 n 2 .n 7 =75 


+«2 +«3 = 15 

111 71 

-+ - + - — —— 

Wj n 2 «3 105 


c) 


f) 


Ị «3 + u 5 =14 
[sl=129 

rt IQ — 16 

Wj + n 2 +... + U n _ I = 0 

«2 + n 3 + ... + ỉf n = -36 


Bài 79. Tìm X để 3 số hên tiếp sau lập thành cấp số cộng. 

a) x;x + 3; V3-2.X b) 1 + sin x; sin 2 x; 1 + sin 3x. c) X 2 ; x;-3 


d) sin 2 x; 2sinx; 3 


N _ m - 
e) 2m; —; 3 
2 


.p\ r^*Ấ:+l ỵ^-ĩk+7. 


Bài 80. Xác định m đế phương trình: 

a) X 3 - 3x 2 - 9x + m = 0 có 3 nghiệm lập thành cấp số cộng. 

b) X 4 — 2(m +1) X 2 + 2 m + 1 = 0 có 4 nghiệm lập thành cấp số cộng. 

ABC 

Bài 81. Cho A ABC có tan —; tan —; tan — hên tiếp tạo thành cấp số cộng. CMR: cos A; cos B\ cos c 

2 2 2 

cũng hên tiếp tạo thành cấp số cộng. 

Bài 82. Cho a , b , c là 3 số hạng hên tiếp của cấp số cộng. CMR: 

2 3 

a) ^(a + b + c) =a 2 (b + c) + b 2 (a + c) + c 2 (a + b) 

b) a - bc;b 2 -ac;c 2 -ab cũng lập thành một cấp số cộng. 

c) a 2 +ab+b 2 ;a 2 +ac + c 2 ;b 2 +bc + c 2 lập thành một CSC. 

Bài 83. Cho a,b,c> 0 hên tiếp tạo thành một cấp số cộng. 

Chứng minh 3 số: r-^ -Ị= \ r — r - — J= cũng lập thành một cấp số cộng. 

'Jb-ị-yjc \c + "V Cl V Cl + \b 

Bài 84. Cho a , b , c là 3 số dương. Chứng minh rằng a 2 ,b 2 ,c 2 lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi 

; ——; —— lập thành một cấp số cộng. 
b + c c + a a + b 


Cho a , b , c là 3 số dương. Cho a 2 , b 2 , c 2 lập thành cấp số cộng. 
a b c 


Chứng minh: 


Bài 86. Cho dãy số (u n ) với u n = — ( a,b,ce 

c 

Chứng minh rằng (u n ) là một cấp số cộng. 


b + c’ c + a ’ a + b 
an + b 


lập thành một cấp số cộng. 
( a,b,cG R và c + 0). 


Cho cấp số cộng ( u n ) thỏa: u 2 + u 3 +u 5 +u n +u l4 +u ỉ5 = 150 . Tính: 

a) u 2 +u ỉ5 b) u 4 +u u . c) Tính tống 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng. 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 



















TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


40 


Bài 88. 
Bài 89. 

Bài 90. 

Bài 91. 

Bài 92. 

Bài 93. 

Bài 94. 


Ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Tìm ba góc đó. 

Một cấp số cộng có 11 số hạng. Tổng các số hạng là 176. Hiệu giữa số hạng cuối và số hạng 
đâu là 30. Tìm câp sô cộng đó. 

Ba số lập thành một cấp số cộng. Tống của chúng bằng 21. Tống các bình phương của chúng 
bằng 155. Tìm ba số đó. 

Năm số lập thành một cấp số cộng. Tống của chúng bằng 40. Tống các bình phương của 
chúng bằng 480. Tìm năm số đó. 

Một tam giác vuông có 3 cạnh tạo thành cấp số cộng, tổng bình phương 3 cạnh là 800. Tìm độ 
dài 3 cạnh của tam giác đó. 

Tìm độ dài ba cạnh của một tam giác vuông biết số đo của chúng tạo thành cấp số cộng và cạnh 
huyền bằng 35. 

Các góc của một tam giác tạo thành cấp số cộng và số đo góc nhỏ nhất bằng Vĩ số đo góc lớn 
nhất. Tìm số đo các góc của tam giác đó. 


Bài 95. Cho dãy số (u n ) định bởi: 


U\ = -2 


1 — 11 


a) Hãy xác định số hạng tống quát u n . Suy ra u n < 0 với ne N*. 

b) Đặt v n = — — . Chứng minh rằng ( v n ) là một cấp số cộng. 


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3 


Mj = 1 


Câu 137. Cho dãy số (u n ) với 1 .số hạng tổng quát u n của dãy số là số hạng nào dưới 

k-1 =»„+(-')" 

đây 

A. u n =ì + n. 

Câu 138. Cho dãy số (u n ) với 

A. u n = 2 — n. 
c. u„ = 1 — n. 


B. u n — 1 - n. 

[ Mj =1 


/ -Ị \ 

U n + 1 = «„+H) 


2n+l 


c. u n =ỉ + (-ỉ) 2n . D ,u n =n. 

. Số hạng tống quát u n của dãy số là số hạng nào dưói đây 

B. u n không xác định. 

D. u = —n với mọi n. 


Câu 139. Cho cấp số cộng -2, X, 6, y . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: 

A. x = -6, ym-2. B. x = l, y = l. c.x = 2, y = 8. D. x = 2, y= 10. 

Câu 140. Khắng định nào sau đây là sai. 

A. Dãy số -Ậ; 0; Ậ; 1; Ậ; ... là một cấp số cộng với u, = -Ậ; d = Ậ . 

2 2 2 ' 2 2 

B. Dãy số Ạ; ... là một cấp số cộng với u. =Ậ; d = \. 

2 2 2 ' ' 2 2 

c. Dãy số: -2; -2; -2; -2;.. .là cấp số cộng với n, = -2; d = 0 . 

D. Dãy số: 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001;... không phải là một cấp số cộng. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 














GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


41 


Câu 141. Cho một cấp số cộng có Mj = -ì; d=^~. Hãy chọn kết quả đúng. 


A. Dạng khai triển: —Ậ; 0; 1; Ậ; 1;.... B. Dạng khai triển: —Ậ; 0; Ậ; 0; Ậ;.... 

2 2 2 2 2 

^ ,13 5 , 113 

c. Dạng khai triên: 4; 1; 2; ^;.... D. Dạng khai triên: -4; 0; 4; 1;.^-;.... 

2 2 2 2 2 2 

Câu 142. Cho cấp số cộng (u n ). Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau: 
u, n +u 


no 1 “20 


li^ I Hị 0 • 


B. u 90 + n 210 2 m 150 . 


c. u w .u ì0 «20 • 


U 10- U Ỉ0 


20 • 


Câu 143. Cho dãy số ( u n ) xác định bởi: «J =150 và u n =u„_ị -3 với mọi n> 2. Khi đó tổng 100 số 
hạng đầu tiên của dãy số đó bằng 

A. 150. B. 300. c. 29850. D. 59700. 


Câu 144. Cho cấp số cộng (u n ) có: u 2 = 2001 và u 5 = 1995 . Khi đó w 1001 bằng 
A. 4005 . B. 4003. c. 3 . 

Câu 145. Cho một cấp số cộng có u l = -3; u 6 = 27 . Tìm d ?. 


A. d = 5. 


B. d = 1. 


c. d = 6 . 


D. 1. 


D. d = 8. 


Câu 146. Cho một cấp số cộng có u l = ^; u & = 26. Tìm d ?. 


A A- n 

A. d = — . 
3 


B. d = --- . 
11 


c. d = l -ị. 

3 


D. d = -d-. 

10 


Câu 147. Cho một cấp số cộng có: M, = -0,1; d = 0,1. số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là. 

A. 1,6. B. 6. c. 0,5. D. 0,6. 

Câu 148. Cho cấp số cộng {u n ) tăng có hai số hạng là -3 và 37 , biết giữa hai số trên có 9 số hạng. 

Chọn khăng định đúng 

A. Trong 9 số nói ở đề bài có số 16. B. Tổng của 11 số hạng trên bằng 186. 

c. Trong 9 số nói ở đề bài có số 29 . D. Các khẳng định ở A, B, c đều sai. 

Câu 149. Cho cấp số cộng (u n ) có số 10 số hạng, số hạng đầu là 2 và số hạng cuối là 65 . Chọn khẳng 
định đúng 

A. Tống của các số hạng của cấp số cộng là 335 . B. Công sai của cấp số cộng bằng 1,4 . 

c. Tống của các số hạng của cấp số cộng là 671. D. Các khẳng định ở A, B, c đều sai. 


Câu 150. Cho dãy số (u n ) với 


. Công thức số hạng tống quát của dãy số này là 


M „ + l = u n - 2 


A - M „ = 2 +2 ( n_1 )- u n=ị- 2 ( n ~ ì )- c -“n=ị- 2n - 


D. u„ = Ạ + 2/7. 
" 2 


Câu 151. Cho một cấp số cộng (CSC) có: Mj = -0,1; d = 1. Khẳng định nào sau đây là đúng. 

A. Số hạng thứ 7 của (CSC) là 0,6 . B. (CSC) không có hai số 0,5 và 0,6 . 

c. Số hạng thứ 6 của (CSC) là 0,5. D. số hạng thứ 4 của (CSC) là 3,9. 

File word liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com MS: GT11-C3 







TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


42 


Câu 152. Cho cấp số cộng (u n ) có u 4 = 8; «7=14. cấp số cộng trên có: 

A. u 5 + w 7 = 26. B. w 6 = 3«2 . c. 2«3 + 4« 5 = 33. D. 3w 5 + «2 = 41. 

Câu 153. Cho cấp số cộng (u n ) có w 4 = -3 và tổng của 9 số hạng đầu tiên là S 9 = 45 . cấp số cộng trên 
có: 

A. S 10 =92. B. S 20 = 980. c. S 3 = -56. D. S 16 = 526. 

Câu 154. Cho cấp số cộng (u n ); S n là tổng của n số hạng đầu tiên của (u n ). Biết S 5 = 25; S 16 = 160 . 
Khi đó: (« n ) có: 

A. d = ỉ. B. «, =3. c.d = ^~. D. M,=|ậ. 

1 11 1 11 

Câu 155. Cho cấp số cộng ( u n ) có 9 số hạng, biết tổng của ba số hạng đầu tiên bằng 15, tống của 4 số 
hạng cuối bằng 86 . cấp số cộng này có: 

A. d = 2. B. «! = 3. c. d = 3. D. «J = 4. 

Câu 156. Cho các dãy (u n ); (s n ):u n = 1-3n; s n = 2". Chọn khẳng định đúng 

A. ( u n ) và (í ;i ) là hai cấp số cộng. 

B. ( u n ) là cấp số cộng và [s n ) không phải là cấp số cộng, 
c. (s n ) là cấp số cộng và ( u n ) không phải là cấp số cộng. 

D. (u n ) không là cấp số cộng và (s n ) không là cấp số cộng. 

Câu 157. Cho các dãy (v n ); (t n ):v n = 2/7 -1; t n = n 2 . Chọn khẳng định đúng 

A. (v ;i ) và (t n ) là hai cấp số cộng. 

B. (v n ) là cấp số cộng và ịt n ) không phải là cấp số cộng, 
c. (t n ) là cấp số cộng và [v n ) không phải là cấp số cộng. 

D. (v n ) không là cấp số cộng và [t n ) không là cấp số cộng. 

Câu 158. Cho một cấp số cộng (CSC) có: Mj = 0,3; w 8 = 8. Khẳng định nào sau đây là sai. 

A. Số hạng thứ 2 của (CSC) là 1,4 . B. số hạng thứ 3 của (CSC) là 2,5. 

c. Số hạng thứ 4 của (CSC) là 3,6. D. số hạng thứ 7 của (CSC) là 7,7 . 

Câu 159. Viết ba số xen giữa các số 2 và 22 đế được dãy số có 5 số hạng. 

A. 7; 12; 17. B. 6; 10; 14. c. 8 ; 13; 18. D. 6; 12; 18. 

Câu 160. Viết 4 số hạng xen giữa các số ^ và để được dãy số có 6 số hạng. 

4 5.6.7 4 7.10.13 4. 7.11. 14 3. 7. 11 Ị5 

9 _ ? _ ? _ • _ ? -9 _ 9 _ • _ 9 _ 9 _ 9 — • ềJ• 5 9 .9 . • 

3333 3333 3333 4444 

Câu 161. Cho dãy số ( u n ) với: u n =l - 2 n . Khắng định nào sau đây là sai 

A. 3 số hạng đầu của dãy: n, = 5; u 2 = 3; «3=1. 

B. Số hạng thứ 77 +1 là u n+ỉ = 8 - 2/7. 
c. Là cấp số cộng có d = -2 . 

D. Số hạng thứ 4 là u 4 = -1. 

File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com MS: GT11-C3 




GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


43 


Câu 162. Cho dãy số ( u n ) với: u n = -^77 + 1. Khẳng định nào sau đây là đúng 

A. Dãy số này không phải là cấp số cộng. B. số hạng thứ n + ỉ: u n+l =]-n 


c. Hiệu: 77 


n+ỉ 2 ’ 


D. Tổng của 5 số hạng đầu tiên là = 12. 


Câu 163. Cho dãy số ( u n ) với: u n = 2/7 + 5 . Khắng định nào sau đây là sai 

A. Là cấp số cộng có d = -2 . B. Là cấp số cộng có d = 2. 

c. Số hạng thứ n + l: u n+ì = 2n + 7 . 


D. Tổng của 4 số hạng đầu tiên là s = 40. 


Câu 164. Trong các dãy số (u n ) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng 

A. 


\ u \ =1 

1 

[77, = 2 

1 

\Uị = -1 

[ 

Un+1 = u n~ l 

B.| 

k+1 = u n +n 

c.| 

[« n+ i-“ n =2 



77, = 3 


Câu 165. Cho cấp số cộng: 6 , X, -2, y . Hãy chọn kết quả đúng. 

A. x = 2, y = 5 . B. X = 4, y = 6 . c. X = 2, y = - 6 . 


“ n+ i = 2m „ +1 


D. X = 4, y = -6. 


Câu 166. Cho cấp số cộng ( u n ) có 2 t7 4 -3 t7 5 =5 và tổng của ba số hạng đầu tiên bằng 15 . cấp số cộng 
này có 77g bằng bao nhiêu: 

A. -7. B. 7 . c. 9. D. -9. 


Câu 167. 


Cho cấp số cộng ( u n ) có: 77, = -3; d = ^ . Khẳng định nào sau đây là đúng 
A. u n =-3 + ị(n + l ). 
c. «.=-3 + (n-l))i 


B. u„ =-3+ 4 / 7 - 1 . 
" 2 


D. 77 „ = n 


-3 + Í//-1)- 
v '4 


Câu 168. 


' ' 4 1 

Cho câp sô cộng ( u n ) có Mj = -ỷ; d = —2 -. Khăng định nào sau đây đúng 


A. s, =4- 
1 4 


B. s, = - 


c. 5. =- 4 . 
1 4 


Câu 169. Cho cấp số cộng (u n ) có d = -2; Sg = 72 . Tứih 


D. s, =--. 


A. 7 /, = 16 . 


B. M, = -16 . 


c. 77. = —- . 

1 16 


Câu 170. Cho cấp số cộng (u n ) có J = 0,1; S 5 = -0,5 . Tứih 77 , 


A. 77 , = 0,3. 


B. 77, = — . 


c. 77 . = —— . 
1 3 


D. 77. = . 

1 16 


D. 77, = -0,3. 


Câu 171. Cho cấp số cộng (u n ) có 77 , = -1, <7 = 2, S n = 483 . Tính số các số hạng của cấp số cộng 
A. n = 20. B. n = 21. c. n = 22 . D. /7 = 25 . 


Câu 172. Cho cấp số cộng (77 n ) có 77, = V2; d = 44; s = I 5 V 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng 

A. s là tổng của 5 số hạng đầu của cấp số cộng. 

B. s là tổng của 6 số hạng đầu của cấp số cộng, 

c. s là tổng của 7 số hạng đầu của cấp số cộng. 

D. s là tổng của 8 số hạng đầu của cấp số cộng. 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 






TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


44 


Câu 173. 


Câu 174. 


Câu 175. 

Câu 176. 

Câu 177. 

Câu 178. 

Câu 179. 

Câu 180. 

Câu 181. 

Câu 182. 

Câu 183. 

Câu 184. 

Câu 185. 


Công thức nào sau đây là đúng với cấp số cộng có số hạng đầu M|, công sai d 
Ả.u n =u n +d. B. u n =u l +[n + l)d . 

c. u n = Mị — (n -ỉ)d . D. u n =Mj + (/?-!) d . 


Cho cấp số cộng hữu hạn ( u n ) có số hạng đầu u x = -3. Chọn khẳng định đúng 

A. Neu công sai d = 4 thì tổng của các số hạng của cấp số cộng là 5 = 78 . 

B. Neu công sai d = 2 thì tống của các số hạng của cấp số cộng là 5=18. 
c. Neu công sai d = 6 thì tổng của các số hạng của cấp số cộng là 5=10. 

D. Các khẳng định ở A, B, c đều sai. 

Xác định X để 3 số l-x; X 2 ; ì + x lập thành một cấp số cộng 

A. Không có giá trị X . B. X = ±2. c. X = ±1. D. X = 0 . 


Xác định V để 3 số l + 2x; 2x 2 -1; -2x lập thành một cấp số cộng 

A. X = ±\Ỉ3. B. x = ±^Ệ~. c. x = ±^Ệ~. 

2 4 


D. Không có giá trị X . 


Xác định a để 3 số 1 + 3 a; a 2 + 5; \-a lập thành một cấp số cộng 

A. Không có giá trị a . B. (3 = 0. c. a = ±l. D. a = ±\[ĩ. 

Cho a, b, c lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng 

A. a 2 +c 2 = 2ab + 2 bc . B . a 2 -c 2 = 2ab - 2bc . 

c. a 2 +C 1 =2ab-2bc . D. a 2 -c 2 = ab-bc . 


Cho a, b, c lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng 

A. a 2 +c 2 = 2ab + 2 bc + 2 ca . B. a 2 - c 2 = 2 ab + 2bc — 2 ac . 

c. a 2 +c 2 = 2ab + 2 bc — 2 ac. D. a 2 - c 2 = 2 ab - 2bc + 2ac . 

Cho a, b, c lập thành cấp số cộng, ba số nào dưới đây cũng lập thành một cấp số cộng 

A. 2 b 2 , a 2 , c 2 . B. -2c, -4 b, -2(3. C 2 b, a, c. D. 2 b, -c. 

2 


Cho cấp số cộng ( u n ) có u 4 = -12; U u = 18 . Tìm U{, d của cấp số cộng? 
A. = -20; d = -3 . B. Mj = -22; d = 3 . 

c. = -21; d = 3. D. ỉ/j = —21; d = -3. 


Cho cấp số cộng ( u n ) có u 4 = -12; U u = 18 . Tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là 
A. 5 = 24. B. 5 = -24 . c. 5 = 26. D. 5 = -25. 

Cho cấp số cộng (u n ) có u 5 =- 15 , u 20 = 60 . Tìm , d của cấp số cộng 
A. Mj = -35, d = -5. B. Wj = -35, d = 5. 

c. Mj = 35, d = -5. D. Mj = 35, d = 5. 


Cho cấp số cộng {u n ) có u 5 = -15; u 20 = 60 . Tống của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là 
A. 5 = 200. B. 5 = -200 . c. 5 = 250. D. 5 = -25. 


Cho cấp số cộng (u n ) có u 2 + w 3 = 20; u 5 + u 7 = -29. Tìm Mp d 
A. =20; d = -7 . B. Mj = 20,5; d =7 . 

c. Wj=20,5; d = —l. D. Wj=20,5; d = —l. 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 




GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


45 


Câu 186. Cho cấp số cộng: -2; -5; -8 ; -11 ; -14,;...Tìm d và tổng của 20 số hạng đầu tiên 
Ả.d = 3; 5 20 =510. B. d = -3; 5 20 =-610. 

c. d = -3\ S 20 =610 . D. ú? =3; S 20 = 610. 

Câu 187. Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 
25° .Tìm 2 góc còn lại 

A. 65°; 90°. B. 75°; 80°. c. 60°; 95°. D. 60°; 90°. 

Câu 188. Cho tứ giác ABCD biết (s í; ) góc của tứ giác lập thành một cấp số cộng và góc Ă bằng 30°. 
Tìm các góc còn lại 

A. 75°; 120°; 165°. B. 72°; 114°; 156°. 

c. 70°; 110°; 150°. D. 80°; 110°; 135°. 


1 I 3 5 

Câu 189. Cho dãy sô (u ): 4-; -4-; --4; -4-; ....Khăng định nào sau đây sai 

v ' 2 2 2 2 


A. ( u n ) là một cấp số cộng. B. Dãy số là một cấp số cộng có d = -ỉ. 

c. Số hạng u 20 = 19,5 . D. Tổng của 20 số hạng đầu tiên là -180. 


Câu 190. Cho dãy số (u n ) có u n = —4— . Khẳng định nào sau đây đúng 

A. {u n ) là cấp số cộng có Uị = ^; d = ~ . B. (u n ) là cấp số cộng có Mj = ^; d = ^. 

c. {u n ) không phải là cấp số cộng. D. ( u n ) là dãy số giảm và bị chặn. 


Câu 191. Cho dãy số ( u n ) có u n = ———. Khẳng định nào sau đây sai 

n + 2 

A. Dãy số ( u n ) là cấp số cộng có Wj = (Ị-; u n = —ỉ—. 

2 77 + 2 

B. Dãy số ( u n ) là một dãy số giảm dần. 
c. Dãy số [u n ) là một cấp số cộng. 

D. Dãy số (u n ) bị chặn trên bởi M = . 


Câu 192. Cho dãy số ( u n ) có u n = 


2n-l 


Khẳng định nào sau đây sai 


A. Dãy số {u n ) là cấp số cộng có Mj = ^; d = Ệ . 

„ , , ( 2/7 + 1) 2 -1 

B. Sô hạng thứ 77 + 1 : u n+l = - — - . 


c. Hiệu M ,. - u 


2(277 + 1 ) 


D. Không phải là một cấp số cộng. 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT 11 -C 3 











TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


46 


Vấn đề 4. CÁP SÓ NHÂN 

© Đinh nghĩa : 

cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn), trong đó, kế từ số hạng thứ hai, môi số hạng 
đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đối q gọi là công bội. 

U n+ 1 = u nq ( q •• công bội; n eN‘j (1) 

Đặc biệt: Khi q = 0, cấp so nhân là Uị ; 0; 0; 0;... 

Khi q = ỉ, cấp số nhân là U \; Wj; Wj; Wj; ... 

Khi M, = 0, cấp số nhân là 0; 0; 0; 0;... (với mọi q ) 

© Số hang tống quát : u n = u 1 .q"~ 1 (n> 2 ) (2) 

© Tính chắt các số hang của cấp số nhân : 

Trong một cấp số nhân. Môi số hạng kế từ số hạng thứ hai (và trừ số hạng cuối đối với cấp số 
cộng hữa hạn), đều có bình phương là tích của hai số hạng kề bên nó, tức là: 

u k = u k-v u k+i hciy u k — ■\Ịu k _ l -U k+l (k > 2) (3) 

® Tồng n số hang đầu của cấp số nhân : 

Cho cấp số nhân (u n ) với công bội q ^ 1. 

uẢì-q) 

Đặt S n =u ì +u 2 +u ĩ +...+ u n . Khi đó: S n = —-7 --— (4) 

1 -q 

Neu CỊ = 1 thì S n = ỉiUị. (5) 

© Các số hang liên tiếp : 

• Nếu cấp sổ nhân có lẻ số hạng thì: ; X; xa ; ... 

a 

• Nếu cấp số nhân có chẵn số hạng thì: ...^J; — ;xa; xa 3 ; ... 

a a 



A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Muốn xác định một cấp số nhân, ta chỉ cần xác định một số hạng và công bội của nó. 

*t* ơ dạng đon giản, ta có thế trực tiếp tìm bằng cách chuyến về xác định M| và công sai d : 

u 2 =u l q;u ĩ =u l q 2 ;u 4 = u l q 3 \...;u n = u l q nl 
*t* Trong một số trường hợp, đế đơn giản hơn ta thường là như sau: 

1) Neu số số hạng là số lẻ: ta đặt X là số chính giữa, q là công bội. Ví dụ: 

r ' . X 

Câp sô cộng có 3 sô hạng: — ; X ; q.x 

c ỉ 

• „ / , .V .V 2 

Cãp so cộng có 5 sô hạng: —I — ; X ; q.x; q .x 

’ q q 

2) Neu số số hạng là số chẵn: q 2 là công sai. Thí dụ: 

tí X 3 

Cap sỏ cộng có 4 sỏ hạng: —; q.x ; q X 

q q 

_ ' „ , , A , X X X 3 5 

Cãp so cộng có ó sô hạng: —rr-; q.x; q x; q X 

q q q 

—> Từ các cách đặt ở trên, dựa vào các điều kiện của đề bài ta xác định được cấp số nhân. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 



















GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 

B. BÀI TẶP MẪU 


47 


Ví dụ 30. Cho cấp số cộng ( u n ) thỏa mãn u 4 - u 2 = 72 và u 5 -u 3 = 144 . Tìm số hạng đầu tiên và công bội. 


Ví dụ 31. Một cấp số nhân có 5 số hạng mà hai số hạng đầu tiên là các số hạng dương, tích của số hạng 

đầu và số hạng thứ ba bằng 1, tích của số hạng thứ ba và số hạng cuối bằng . Hãy tìm cấp số 

16 

nhân đó. 


Ví dụ 32. Tìm ba số hạng hên tiếp a, b , c của 1 cấp số nhân biết a + b + c = 14 và abc = 64. 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 



File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 

































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


48 


Dạng 2. Xác định số hạng tổng quát của một cấp số nhân 

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Đe xác định so hạng tong quát của một cấp số nhân, ta sử clụng công thức: u n = Uị .q"~ l . 
Tức là đi xác định số hạng đầu và công bội q . 

B. BÀI TẬP MẪU 

Ví dụ 33. Tìm số hạng tống quát của một cấp số nhân ( u n ) biết rằng «3 = -5 và u (ì = 135 


Ví dụ 34. Cho cấp số nhân (u n ) có «3=15, u 6 < 0. Xác định số hạng tống quát của cấp số nhân đó. 


Dạng 3. ứng dụng các tính chất của một cấp số nhân 

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Câu hỏi thường đặt ra là: “Cho ba so a , b , c lập thành cấp số nhân, chứng minh tính 
chất K ”, khi đó ta thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1. Từ giả thiết a , b , c lập thành cấp số nhân, ta được: a.c = b 2 
Bước 2. Chứng minh tính chất K. 

B. BÀI TẶP MẪU 

Ví dụ 35. Cho ba số a , b , c lập thành một cấp số nhân. CMR: (a 2 + b 2 }ịb 2 +c 2 ) = (ab + bc) 2 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 













































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


49 


Ví dụ 36. Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x+y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số 
X — 1, y + 2, x-3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tìm X và ỵ . 


Ví dụ 37. Tìm X để ba số x-2, X + 4 , x+2 lập thành một cấp số nhân. 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài 99. Tìm các số dương X, y sao cho 2x + ỉ, 2x—y, 2y + l theo thứ tự đó lập thành một cấp số 
cộng; đồng thời các số (y + 3) 2 , xy + 4, (x-l) 2 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tìm 

X va y. 


Bài 100. 

Bài 101. 


Chứng minh rằng nếu a, b, c lập thành một cấp số nhân khi và chỉ khi —, -p, — lập thành 

a b c 

một cấp số nhân. 

Cho a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Chứng minh rằng 

a) a 2 -4ab + Sbc + 4c 2 = (a-2b-2c ) 2 . b) (a + b + c)(a-b + c) = a 2 +b 2 +c 2 . 


Dạng 4. Chứng minh ba số (dãy số) lập thành một cấp số nhân 

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


• Dê chứng minh ba số a , b , c lập thành một cấp số nhân ta đi chứng minh: a.c = b 2 

• Đê chứng minh dãy số u 1 ,u 2 ,u 3 ,...,u n _ 1 ,u n lập thành cấp số nhân, ta chứng minh: 

ĩ/lọ A . 

— = — = = —— = q (q : công sai) 

Uị u 2 M n -l 

B. BÀI TẶP MẴU 

Yí dụ 38. Cho dãy số (u n ) xác định bởi: Uị = 1 và U n+Ị = 5 .u n +8, Vn > 1. 

a) Chứng minh rằng dãy số (v„), với v n =u n + 2 là cấp số nhân. Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp 
số nhân đó. 

b) Dựa vào kết quả phần a), hãy tìm số hạng tống quát của dãy số (u n ). 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 






























TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


50 


Ví dụ 39. Cho ba số 


b-a’ b' b-c 


thành một cấp số nhân. 


lập thành một cấp số cộng. Chứng minh rằng ba số a , b và c lập 


Dạng 5. Tính tổng 


A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


♦í* Thông thường bài toán được chuyến tính tông của một cấp số nhân. 
*t* Sử dụng các công thức tính S n : 


s n = M| 


n 1 

q -1 


q-ì 


. Sau đó tìm được Uị, q và n. 


*** Đối với cấp số nhân lùi vô hạn: 

•S Trước tiên ta xét xem cấp số nhân có lùi vô hạn hay khôn. Neu có ta xét tiếp xem ịqị < I 
không ? 


ịq < 1 ^ tính tông 

u, 

S n=r L - 


ỉ-q 


B. BÀI TẶP MẪU 


Ví dụ 40. Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết rằng số hạng đầu bằng 18, số hạng thứ 
hai bằng 54 và số hạng cuối bằng 39366. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 





















































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


51 


Ví dụ 41. Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết rằng số hạng đầu bằng , số hạng thứ 

256 

hai bằng và số hạng cuối bằng — -ị_ . 

512 1048576 


Ví dụ 42. Tính tổng s = 2 + 6 + 18 + ...+ 13122. 


Ví dụ 43. [NC] Tính tổng 5 =1 + 11 + 111 + 1111 + ...- +ULA. 

n số 1 


Ví dụ 44. Tính tổng s = 8-4 + 2-! + ... 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 
















































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


52 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 




File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 


















GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


53 


Bài 112. 


Bài 113. 

Bài 114. 

Bài 115. 

Bài 116. 

Bài 117. 
Bài 118. 

Bài 119. 

Bài 120. 

Bài 121. 

Bài 122. 

Bài 123. 

Bài 124. 


d) 

g) 


ịu l —u ĩ +u 5 =65 
[ỉ/j +U 1 =325 

ịu 2 +u 4 + u 6 = -42 
[w 3 + u 5 = 20 


ịu l +u 2 + w 3 = 168 
e) 

[u 4 + + Wg —21 

[ 11, + Mg = 244 
h) 1 6 _ 

[w 3 +u 4 = 36 


f) 

i) 


íỉ/j + u 2 + w 3 — 13 
+ ỉ/g =315 

ịu x +u 2 +u 3 +u 4 = 15 
Ịw 2 + u 2 +U.Ị + u 2 = 85 


Tìm các số hạng của cấp số nhân sau: 

a) Có 6 số hạng mà số hạng đầu là 1 và số hạng cuối là 128. 

b) Có 5 số hạng mà số hạng đầu là 3 và số hạng cuối là 243. 

c) Có 6 số hạng mà số hạng đầu là 243 và số hạng cuối là 1. 


d) Có 5 số hạng công bội bằng — số hạng thứ nhất, tổng của 2 số hạng đầu bằng 21. 

... 4 

e) Có 6 số hạng, 3 số hạng đầu có tổng bằng 168, 3 số hạng cuối có tống bằng 21. 

f) Có 3 số hạng, tống của chúng bằng 14 và tích của chúng bằng 64 . 


Tìm cấp số nhân có 5 số hạng dương. Biết rằng: 


a) 


= 25 

[u, +Ur = 164 


15 

b) j 

c) < 

+ Uị + u 4 — 3 1 

\u 2 + w 3 + 11 4 — 78 


u v u 5 +u 2 .u v u 4 =12 

Uị +u 2 + u 3 +U 4 +Uị 


242 

~9~ 


Tìm bốn góc của một tứ giác, biết rằng các góc đó lập thành một cấp số nhân và góc cuối gấp 9 
lần góc thứ hai. 

Tính các cạnh của một hình hộp chữ nhật, biết rằng thế tích của nó bằng a 3 , diện tích toàn phần 
của nó bằng 2 a 2 và ba cạnh lập thành một cấp số nhân. 

Cho 3 số a,b,c> 0 lập thành cấp số nhân. Chứng minh: (a + b + c)(a -b + c) = a 1 +b 2 +c 2 


Ắp dung : Tìm 3 số hạng của cấp số nhân biết tổng của chúng bằng 14 và tổng hình phương 
của chúng bằng 84 . 

TìmCSN a, b, c biết a<b<c, a.b.c = 216 và a + b + c = 19. 


Cho ba số: - ; ý; —— lập thành cấp số cộng. Chứng minh: a, b , c lập thành cấp số 
b-a b b-c 

nhân. 

Cho 3 số a , b , c lập thành cấp số nhân. Chứng minh: 

a) ( ab + bc + ca ) 3 = abc(a + b + cf b) (ữ 2 + b 2 )(£>’ + c 2 ) = (ab + bc) 2 


Tổng 3 số hạng hên tiếp của một cấp số cộng bằng 21. Neu số thứ hai trừ đi 1 và số thứ ba 
cộng thêm 1 thì ba số đó lập thành cấp số nhân. Tìm cấp số cộng ấy. 

Cho 3 số 1; 9; 33 . Tìm một số X phải cộng thêm vào 3 số trên để 3 số mới lập thành một cấp 
số nhân. 

Ba số khác nhau lập thành một cấp số cộng có tổng là 6 . Bình phương ba số ấy lập thành một 
cấp số nhân. Tìm cấp số cộng đó. 

Tìm 3 số tạo thành một cấp số nhân, biết rằng tổng của chúng bằng 91. Neu lần lượt thêm các 
số 25 ; 27 ; 1 vào 3 số đó ta được ba số mới lập thành một cấp số cộng. 

A ABC vuông tại A có độ dài 3 cạnh a , b , c lập thành một cấp số nhân và tích độ dài của 
chúng là 8 . Xác định độ dài 3 cạnh của A ABC. 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 










TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


54 



Câu 193. Cho dãy số: -1; 1; —1; 1; -1; ... Khẳng định nào sau đây là đúng 

A. Dãy số này không phải là cấp số nhân. 

B. Số hạng tổng quát u n = r = 1. 

c. Dãy số này là cấp số nhân có Mj = —1; q = -1. 

D. Số hạng tổng quát u n = (-1) 2 ". 


Câu 194. Cho dãy số: 1; —; —; —; —;.... Khẳng định nào sau đây là sai 

2 4 8 16 

A. Dãy số này là cấp số nhân CÓM, = 1; q = ^ . B. số hạng tổng quát u n = ~~~ỉ ■ 
c. Số hạng tổng quát u n = 4 . D. Dãy số này là dãy số giảm. 


Câu 195. Cho cấp số nhân: - —; a; . Giá trị của a là 

5 125 


A. a = ±4 . 
V5 


B. a = ±4. 
25 


D. a - ±5. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


c. a = ±\. 
5 


MS: GT11-C3 



















GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


55 


Câu 196. Hãy chọn cấp số nhân trong các dãy số được cho sau đây: 

A. 


1 


1 



Ml “V2 . 

B. 

u '=ti . 

c. = n 2 + 1 . 

D.| 

u n + l =K 


u n+1 = -V 2 . w„ 


l 


lị =1; u 2 = \Í2 


Câu 197. Cho dãy số: -1; x; 0,64 . Chọn X để dãy số đã cho lập thành cấp số nhân? 
A. Không có giá trị nào của X. B. X = -0,008. 

c. x = 0,008. D. x = 0,004. 


Câu 198. Hãy chọn cấp số nhân trong các dãy số được cho sau đây: 


A. « =-!--1. 

n 


B. u = 


2 1 


« 4 «- 2 • 


c. u„ =n + —. 
" 4 


.2 1 


D. u„ =n — — . 
n 4 


Câu 199. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây. 

í I V 


A. u„ 


là cấp số tăng. 


B. u„ = 


í ị\ n 


là cấp số tăng. 




V 4y 

c. u n = 4” là cấp số tăng. D. u n = (-4)" là cấp số tăng. 

Câu 200. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây. cấp số nhân với 


A. u n = là dãy số giảm. 


B. u n = là dãy số giảm. 


1 

V 3y 


c. u n - 10" là dãy số giảm. D. u n = (-10)" là dãy số giảm. 

Câu 201. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây: 

A. Cấp số nhân: —2; -2, 3; -2, 9;...có w 6 = (-2) 

B. Cấp số nhân: 2; -6; 18;... có u 6 = 2(-3) 6 . 
c. Cấp số nhân: —1; -yỊĨ\ -2;... có u 6 = - 2 V 2 . 

D. Cấp số nhân: -1; -\Ỉ2; -2;...có u 6 = - 4 V 2 . 

Câu 202. Cho cấp số nhân [u n ) có công bội q . Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau: 

A. u k = Jũ 


' U k+V U k+2 ■ 


u k-l +u k+l 

. u. — --- 


C _ k— 1 

. u k — u x q 

Câu 203. Cho dãy số ( u n ) xác định bởi: 


D. u k =u ì +[k -ì)q . 


u, = -2 


A. ( u n ) là cấp số nhân có q = ^ . 
c. u n = Un ~ 1+ “ n+l (n>2). 


1 . Chọn hệ thức đúng: 

: -T~-U n 

10 


1 


B. u = (—2) - . 

n v 7 |Qtỉ-l 

D - u n = («^ 2 )- 


Câu 204. Xác định X để 3 số 2x-l; X, 2x+ I lập thành một cấp số nhân: 


A. x = ±Ạ. 

3 

c. X = ±—. 
V3 


B. x = ±\Ịs. 

D. Không có giá trị nào của X. 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 



















TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


56 


Câu 205. Xác định X để 3 số X - 2; x + 1; 3 - X lập thành một cấp số nhân: 

A. Không có giá trị nào của X. B. X = ±1. 

c. X = 2 . D. X = —3. 

Câu 206. Cho dãy số (u n ): 1; x; X 2 ; X 3 ;... (vớixeK; x^l; x^o ). Chọn mệnh đề đúng: 

A. ( u n ) là cấp số nhân có u n = x" . 

B. [u n ) là cấp số nhân có Mj = 1, q = X. 
c. ( u n ) không phải là cấp số nhân. 

D. ( u n ) là một dãy số tăng. 

Câu 207. Cho dãy số (u n ): x; —X 3 ; X 5 ; - X 7 ; ...( với xe M, X 1, x=£ 0 ). Chọn mệnh đề sai: 

A. ( u n ) là dãy số không tăng, không giảm. 

B. (u n ) là cấp số nhân có u n = (-1)" 1 X 2 "” 1 . 

x(l —X 2 " -1 ) 

c. (w„) có tổng s n = —. 

1—X 

D. ( u n ) là cấp số nhân có u l =x; q = -X 2 . 

Câu 208. Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau: 

A. 1; 0,2; 0,04; 0,0008;.... B. 2; 22; 222; 2222; .... 

c. x; 2x; 3x; 4x; ... D. 1; -X 2 ; X 4 ; -X 6 ; .... 


Câu 209. Cho cấp số nhân có w, =3, c l = y Chọn kết quả đúng: 

A. 4 số hạng tiếp theo của cấp số là: 2; —; —; —;. 

3 3 3 


c. s„ = 9. 


í i\ n 


V-V 


-9. 


B. u„ = 3. 


2 

v3y 


D. [u n ) là một dãy số tăng dần. 


Câu 210. Cho cấp số nhân có Wj = -3; c l~y Tính u 5 ? 


A. u 5 = 


-27 

Ĩ6~ 


B. u 5 = 


-16 


27 


r „ _16 

c. = ——. 

5 27 


n „ _2 7 

D. n, = — . 

5 16 


, 2 -96 „ i . . , . , , 

Câu 211. Cho câp sô nhân có Uị = -3; q = ^. Sô là sô hạng thứ mây của câp sô này? 


A. Thứ 5. 
c. Thứ 7 . 


B. Thứ 6. 

D. Không phải là số hạng của cấp số. 


Câu 212. Cho cấp số nhân cÓÍ(,=Ị; u 5 = 16. Tìm q và Mị. 


A 1. , 1 

A -« 2 ; “'2 

c. q = 4; u. — —— . 
1 16 


u „ 1. „ 

B. q = ——; u, = ——. 

2 2 

D. q = -4; u, = . 

1 16 


Câu 213. Cho dãy số ( u n ), biết u n = 3" . số hạng u n+l bằng 

A. 3"+l. B. 3" + 3. c. 3".3. D. 3(« + l). 

File word liên hệ: toanhocbactrimgnam@gmail.com MS: GT11-C3 













GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


57 


Câu 214. Cho dãy số [u n ), biết u n = 3" . số hạng u 2n bằng 

A. 2.3". B. 9". c. 3"+3. D. 6 n. 

Câu 215. Cho dãy số ( u n ), biết u n = 3" . số hạng M n _j bằng 

A. 3" —1. B. ị.3". c. 3"-3. D. 3/1 —1. 

3 

Câu 21«. Ta có u„_, - 3"-' - i .3". Cho dày số («.), biế, . 3”. số hạng bằng 

A. 3" -1. B. ị.3". c. 3"-3. D. 3n-l. 

3 

Câu 217. Cho dãy số (u n ), biết u n = 3" . số hạng u 2n _y bằng 

A. 3 2 .3" -1. B. 3".3" _1 . c. 3 2 "-l. D. 3 2( " _1) . 

Câu 218. Cho cấp số nhân -4. X, -9 . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: 

A. X = 36 . B. X = -6,5. c. X = ±6. D. X = -36. 


Câu 219. Trong các dãy số cho bởi các công thức truy hồi sau, hãy chọn dãy số là cấp số nhân 

[«!=-! 


A. 


Mj = 2 


B. 


[“»+1 = 3w„ 


1 Wj = -3 

[“»+! = U n + 1 


D. 7, 77, 777, ..., 7TLJ. 

n ch-b sè 7 


Câu 220. Cho cấp số nhân (« n ) có: u 2 = -2 và íí 5 =54. Khi đó tổng 1000 số hạng đầu tiên của cấp số 
nhân đó bằng 


A. 


1-3 


1000 


51000 


B. 


-1 


yiooo 


c. 


-1 


1-3 


1000 


4 2 6 

Câu 221. Cho cấp số nhân (u n ), biết M, =3, u 2 =- 6 . Hãy chọn kết quả đúng. 
A. u 5 = -24 . B. u 5 = 48 . c. u 5 = -48. 

Câu 222. Cho cấp số nhân: -2, X , -18, y . Hãy chọn kết quả đúng. 

V = -6; y = -54 
X = 6; y = 54 

Câu 223. Cho dãy số (n ;i ), với u n = 3" . Hãy chọn hệ thức đúng. 

í^2 AẦ ^ 


A. x = 6, y = —54. B. X = -10, y = — 26. c. 


D. 


D. Hc= 24. 


D. X = -6, y = 54. 


A.^ = Ms . 


c. 1 + liị + Ur, +. 


B. 


= n 3 . 


• M 100 


W 100 1 


D. UyU 2 . 


• u \00 M 5050 • 


Câu 224. Cho dãy số (x ;! ) xác định bởi X, = 12 và x n = -Ọ- với mọi n = 2, 3, 4... 


Tống 15 số hạng đầu của dãy (x n ) là 


28697812 

1594323 


B. 


28697813 

1594323 


28697813 

1594324 


D. 


7174453 

398581 


Câu 225. Cho cấp số nhân có số hạng đầu bằng 2 , số hạng thứ hai là 1 . Ba số hạng tiếp theo là 


A. 3; 9; 27. 


B. 


1 

9 


1 

27 


c 1; 1 . 

4 8 16 


D. 


1 

4 


1 

8 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 



















TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 58 

Câu 226. Cho cấp số nhân đơn điệu có 7 số hạng với số hạng đầu là 3, số hạng cuối là 192 . số hạng 
thứ tư của cấp số nhân này là bao nhiêu 

A. -24. B. 24. c. 48 . D. 96. 

Câu 227. Cho cấp số nhân (w n ) có «! =3; w 4 = 24. Chọn khẳng định đúng. 

A. «2 = 6; «3 = 8. B. u 2 = 4; «3 = 8. 

c. u 2 =6; «3=12. D. «,=12; « 3 = 20 . 

Câu 228. Cho cấp số nhân ( u n ) có 10 số hạng, biết «2 = 1 và «3 = 3. Năm số hạng cuối cùng của cấp số 
nhân trên là 

A. 729; 2187; 6561; 19683; 59049. 

B. 27; 81; 243; 729; 2187. 
c. 81; 243; 2187; 6561. 

D. 243; 729; 2187; 6561; 19683. 


Câu 229. Cho cấp số nhân ( u n ) thỏa mãn: « 4 -«2 = 25; «3 -«J = 50. cấp số nhân trên có: 


A. M, = 


200 


B. M, = — 


200 


3 3 

Câu 230. Cho cấp số nhân (w n ) tăng, có «J +w 4 = 27, 


,, „ 1 

c. q = - —. 
2 


D. «2 = 


100 


ỉ^2 


A. 129. 


B. 192. 


72 .Cấp số nhân này có w 7 bằng 
c 291. D. 191. 


Câu 231. Cho cấp số nhân: «J, «2, «3 biết « 1 «2«3 =8000. Giá trị «2 bằng 

A. 10. B. 30. c. 20 . D. 40. 


Câu 232. Cho cấp số nhân X, y, z biết tổng x+ y + z = 26, X 2 + y 2 + z 2 = 364 .Khi đó giá trị của y bằng 

A. 10. B. 11. c. 12. D. 6. 


Câu 233. Cho cấp số nhân tăng («„) gồm bảy số hạng, biết tổng 3 số hạng đầu tiên bằng 7 , tổng 3 số 
hạng cuối cùng bằng 112. Chọn khắng định đúng : 

A. («„) có công bội bằng 3 . B. (w n ) có số hạng đầu bằng 2 . 

c. («„) có «3 = 10 . D. («„) có tổng các số hạng bằng 127 . 

Câu 234. Cho cấp số nhân vô hạn («„) có «J = 5, công bội q là số nguyên dương, số 45 là một số hạng 
của dãy. Chọn khẳng định đúng: 

A. 45 là số hạng thứ 4 của dãy. B. «2 = 20. 

c. Công bội của cấp số nhân bằng 3 . D. Công bội của cấp số nhân bằng 4 . 

Câu 235. Cho cấp số nhân («„)có 10 số hạng khác nhau. Biết rằng tổng tất cả các số hạng gấp 3 lần 

tống các số hạng có thứ tự lẻ. Công bội cấp số nhân này bằng. 

A. q = 4. B. q = 2. c.q = 3. D.q = 6. 

Câu 236. Cho hai dãy số («„), ( v n ): u n = 4.5" -1 ; \ n = n 2 vói mọi số nguyên dưong n . Chọn khắng định đúng. 

A. (u n ), ( v n ) là hai cấp số nhân. 

B. (« J; ) là cấp số nhân, (v n ) không phải là cấp số nhân, 
c. («„) khônglà cấp số nhân, (v n ) là cấp số nhân. 

D. (« ;; ) không là cấp số nhân, (v n ) không phải là cấp số nhân. 


File word liên hệ toanhocbactmngnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 







GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


59 


Câu 237. Cho hai dãy số (s n ), [t n ) : S n = 7—— ; t n — 4.3' ,+ ' với mọi số nguyên dương n . Chọn khẳng 

n +1 

định đúng. 

A. (s fI ), (t n ) là hai cấp số nhân. 

B. (.v_) là cấp số nhân, (f ) không phải là cấp số nhân, 
c. (s n ) không là cấp số nhân, (r ) là cấp số nhân. 

D. (s ) khônglà cấp số nhân, ịt n ) không phải là cấp số nhân. 

Câu 238. Cho dãy số ( u n ) có tổng n số hạng đầu tiên tính bởi công thức S n = 3" -1 với mọi số nguyên 
dương n . Chọn khăng định đúng. 

A. u 6 = 2.3 6 B. m 7 = 2.3 8 . c. M 10 = 2.3 9 . D. u n = 2.3 12 . 

Câu 239. Cho hai dãy số ( u n ), (v n ): u n = 2.3" +1; v„ = /7 2 với mọi số nguyên dương n . Chọn khẳng 

định đúng. 

A. (u n ), ( v n ) là hai cấp số nhân. 

B. ịu n ) là cấp số nhân, (v H ) không phải là cấp số nhân, 
c (u n ) khônglà cấp số nhân, (v n ) là cấp số nhân. 

D. [u n ) khônglà cấp số nhân, ( V n ) không phải là cấp số nhân. 

Câu 240. Cho dãy (t n ) có tống n số hạng đầu tiên tính bởi công thức S n = 2" -1 với mọi số nguyên 

dương n . Dãy (h n ) được xác định bởi công thức h n = 2" -1 Chọn khắng định đúng. 

A. (t n ), (lĩ n ) là hai cấp số nhân. 

B. ) là cấp số nhân, (/ị ) không phải là cấp số nhân, 
c. {t n ) không là cấp số nhân, (/ỉ ) là cấp số nhân. 

D. [t n ) khônglà cấp số nhân, [h n ) không phải là cấp số nhân. 

Câu 241. Cho dãy ( u n ) có tống n số hạng đầu tiên tính bởi công thức S n = 4" +m với mọi số nguyên 
dương n . Chọn khẳng định đúng. 

A. (u n ) là cấp số nhân với mọi m . 

B. (u n ) là cấp số nhân khi và chỉ khi m dương, 
c. {u n ) là cấp số nhân khi và chỉ khi m âm. 

D. Các khẳng định trên đều sai. 

k \u !=1 . , , 

Câu 242. Cho dãy sô [u n ): <Ị với mọi sô nguyên dương n . Chọn khăng định đúng 

{u, 1+l =4u n +m 

A. {u n ) là cấp số nhân với mọi m . 

B. (u n ) là cấp số nhân khi và chỉ khi m = 0. 
c. (u n ) là cấp số nhân khi và chỉ khi m ^ 0 . 

D. Các khẳng định trên đều sai. 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 





TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


60 


BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

c 

A 

c 

B 

c 

c 

A 

c 

D 

c 

D 

c 

D 

c 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

c 

A 

D 

D 

c 

A 

B 

c 

9 

A 

A 

A 

c 

A 

c 

B 

B 

B 

D 

D 


41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

D 

A 

c 

D 

c 

A 

c 

B 

B 

c 

B 

B 

B 

A 

B 

c 

B 

D 

B 

B 


61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

A 

A 

A 

c 

A 

A 

A 

A 

D 

A 

A 

A 

A 

A 

D 

A 

D 

c 

B 

B 


81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

B 

D 

D 

A 

A 

D 

c 

A 

A 

A 

c 

c 

B 

A 

A 

B 

D 

B 

D 

A 


101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

B 

c 

B 

B 

D 

A 

B 

c 

B 

A 

A 

c 

B 

B 

c 

B 

B 

A 

D 

B 


121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

B 

D 

c 

c 

A 

c 

B 

B 

c 

c 

c 

D 

D 

B 

A 

A 

D 

A 

D 

B 


141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

D 

B 

A 

c 

c 

A 

c 

c 

A 

B 

B 

B 

B 

c 

c 

B 

B 

D 

A 

B 


161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

B 

c 

A 

4 

c 

A 

c 

D 

A 

D 

D 

A 

D 

D 

c 

B 

B 

B 

c 

B 


181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

c 

A 

B 

c 

c 

B 

c 

c 

c 

B 

A 

A 

c 

c 

B 

B 

A 

B 

c 

A 


201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

D 

c 

D 

c 

A 

6 

7 

D 

B 

B 

B 

c 

c 

B 

B 

B 

B 

c 

B 

D 


221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

B 

c 

D 

A 

D 

B 

c 

c 

B 

B 

c 

D 

D 

c 

B 

6 

c 

c 

D 

B 


241 

242 

243 

2244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

D 

A 




















Tài liệu tham khảo: 

• 

[1] Trần Văn Hạo - Đại số 11 CB- Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam 

[2] Trần Văn Hạo - Bài tập Đại số 11 CB- Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam 

[3] Trần Văn Hạo - Đại số 11 NC- Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam 

[4] Trần Văn Hạo - Bài tập Đại số 11 NC- Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam 

[5] Nguyễn Phú Khánh - Phân dạng và phương pháp giải các chuyên đề Đại So Và Giải Tích 11. 

[6] Một số tài hệu trên internet. 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 





















































































































































































































































































GV. TRẦN QUỐC NGHĨA (Sưu tẩm và biên tập) 


61 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 









































TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 


62 


MỤC LỤC 

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC 
DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP số NHÂN 

Vấn đề 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.1 

Dạng 1. Chứng minh đẳng thức bằng phương pháp quy nạp .1 

Dạng 2. Chứng minh các bài toán chia hết bằng phương pháp quy nạp .4 

Dạng 3. [NC] Chứng minh các bài toán bất đăng thức bằng phương pháp quy nạp .5 

Vấn đề 2. DÃY SỐ. 7 

Dạng 1. Mở đầu về dãy số .7 

Dạng 2. Xác định công thức của dãy số ( u n ) .9 

Dạng 3. Sử dụng phương pháp quy nạp chứng minh dãy số thỏa mãn tính chất K .11 

Dạng 4. Xét tính tăng, giảm (hay tính đơn điệu) và bị chặn của một dãy số .12 

BÀI TẬP TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 2 .15 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2 .18 

Vấn đề 3. CẤP SỐ CỘNG .31 

Dạng 1. Chứng minh ba số (dãy số) lập thành một cấp số cộng.31 

Dạng 2. Xác định số hạng tổng quát của một cấp số cộng.32 

Dạng 3. Tìm các phân tử của một cấp số cộng .34 

Dạng 4. ứng dụng các tính chất của một cấp số cộng.36 

Dạng 5. Tính tổng .37 

BÀI TẬP TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 3 .38 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3 .40 

Vấn đề 4. CẤP SỐ NHÂN.46 

Dạng 1. Tìm các phân tử của một cấp số nhân .46 

Dạng 2. Xác định số hạng tổng quát của một cấp số nhân .48 

Dạng 3. ứng dụng các tính chất của một cấp số nhân .48 

Dạng 4. Chứng minh ba số (dãy số) lập thành một cấp số nhân. 49 

Dạng 5. Tính tổng .50 

BÀI TẬP TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 4.52 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4.54 

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM.60 

MỤC LỤC.61 


File word liên hệ toanhocbactrungnam@gmail.com 


MS: GT11-C3 




















































